


26 CHỦ ĐỀ CHIA SẺ TRÊN TINH THÂN PHẬT PHÁP 
VẬN DỤNG VÀO CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY 


= NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 


KINH NGHIỆM TU TẬP 
TRONG ĐỜI THƯỜNG 





KINH NGHIỆM TU TẬP 
TR0NG BỮI THƯỜNG 


NGUYÊN MINH 


Bản quyên thuộc về tác giả và Nhà Xuất Bản Liên Phật Hội (United 
Buddhist Publisher - UBP). 


Copyright © 2018 by Nguyen Minh 


ISBN-13: 978-1986332330 
ISBN-10: 1986332330 


© All rights reserved. No part of this book may be reproduced by any 
means without prior written permission from the publisher. 


NGUYÊN MINH 


KINH NGHIÊM 
TU TẬP 


TRŨN6 BỮI THƯỜNG 





26 CHỦ ĐỀ CHIA SẺ TRÊN TINH THẦN PHẬT PHÁP 
VẬN DỤNG VÀO CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY 


NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 
UNITED BUDDHIST PUBLISHER (UBP) 


" 


26 CHỦ ĐỀ CHIA SẺ 
PHẬT PHÁP TRONG ĐỜI THƯỜNG 


[BH fi 1 Re sa00221a6650-11et092xuirBisaesrEESarsarsiea, z 
Ý HffT-fTiDTE DIUVOTHÌNDoisadoasdisssEtpdaudbibivaagleisebaanthonodnb 9 
TâN?: hồi FOfĐ ĐỊNO sa»eiaas46sxesecsosdtbaddlesaSos2aednsauftiele4bs2ae 15 
E3JÑ/74i0g®1/2p21pn7. 0010:0077 ẻẽẽẽ 19 
TẾ Han cilfig sãp gi NATiysaccsaasssaeeoldaeavthsdosGGohiuapsa 23 
ŸicliTa GÚa BlAO THID rà gaatdaseteuddoisogttadigilieobbgigatidiel 28 
Đội '0IY TT TDHIL sassss3sis24ootgAjtaupgiibgsbenfggb39954888390900/.326 3Ó 
Mi ï lỗ: tí TT  uscxsesassetaeosaaosdebidddiagdessiddlsssaEiadettsoee nZ 
XiolfI- [1O DO LHIƯUTTTTP ssaseasaagsbssvaeaobngtlludadg.p3oagebatrrltekstedl 43 
EốiIHIPHITDUYN suuangtaebsnssauasttnofsRleksdandgltttepgidsalosdie2 48 
Ki 1107 1011102121062 6aireesoaorlellsafriieleees 54 
THỊ); ý lỗi VŨIHY,È[ÙP )assasseghdptuyageia/jkioi69652883040606585903đs61 59 
THÍ H riplif S0 NGGIN ANTTaasssiss62aos6i6iei6o914a01666660/6sx0dgsh 65 


K I[f1f-RIC: MIII ĐC LÍOI TH GfflasazassssusuaepbpiTRetsaMaesiflqoadgsdbbosloiatei 70 


ETlSPH thịoiDIZ TW DlsssesessssebkzsosimdkimelduedgliBoaglsuetbbrsisdb: 76 


Ti tâp vội T0 1Ì RNOTTITOÏsassensisessdbsiatibslgd4Àlkitalaaaaadtune 81 
XI ÍYO GP CƠ 2304 y191á0ã1466a1ia381441003666444g00142330444i84s8404a3sã3 87 
KHi-€ö HeifI ThấN? 11G GÌ ssáassaseindiiooioflnhdhbesttsaaaiaee N 
T†ïH: titfffiif Võ boi0 HE vi»ssassasssdinasgtokafisAdlskugsnyaaise 100 
É S1 tị HP Võ GGIITÑ 2 ssxxg6s29agbetsdtbssggbdsiaggSagnodksqggbtiusle 105 
Ttuyển thông vũ trách HỆ N cacsaesennbanasbadspye 110 
II LAI) 6011110 HT 3 1 saansaadg2sani63580c12016900pgpxiss is v2nag3sssere 114 
Nhụ cầu và ham: TUỔI sõcccoisciácieskkbsoslenseiisasdsaadsdsee 118 
Thanh lọc THÂN TT sa tivscesiskkeileasadieodoablisetakxlsasie li 
Phất tỪ và KÍHh đIỂTcecsiisibicccois0ikiexdllblisAoiisesvves 128 
Không Hi GHGT HOT THTUH:z0yss1ssssexscsaaniraiiriggosillietdtaubaasaa 137 
CÔNG 6Ì) V0 TỊGH HD 16s cu ixtacbssasgftsnchiond.basd00nl9inluagbuddslssee 145 


` 


hành lập từ năm 2003, trang nhà Rộng Mở Tâm 

Hồn (www.rongmotamhon.net) đã nhanh chóng trở 
thành địa chỉ quen thuộc của người đọc sách và học hỏi Phật 
pháp. Với nguồn cung cấp miễn phí hàng trăm tài liệu học 
Phật cũng như nhiều công cụ hỗ trợ tra cứu, lượng người 
sử dụng website và thành viên tham gia đã ngày một tăng 
nhanh. Đến cuối năm 2017, số thành viên tham gia trực 
tuyến đã vượt mốc 8.000 người. 


Nhằm đáp ứng nhu cầu tu học của các thành viên, chúng 
tôi đã mở chuyên mục Lá thư hằng tuần để thường xuyên 
chia sẻ kinh nghiệm tu tập với mọi người. Bắt đầu từ đầu 
năm 2017, Lá thư hằng tuần đã trỏ thành người bạn thân 
thiết, thường xuyên trao đổi với thành viên về những vấn đề 
gần gũi và thiết thực nhất trong đời sống, nhằm giúp người 
Phật tử có thể vận dụng sự tu tập một cách hiệu quả và làm 
cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, cho chính bản thân 
người tu tập cũng như cho gia đình và xã hội. Lá thư hằng 
tuần được đều đặn gửi đến cho tất cả thành viên vào mỗi dịp 
cuối tuần, và tính đến nay đã duy trì không gián đoạn qua 
hết năm 2017. Các nội dung này được chính thức lưu hành 
trên website với hàng ngàn lượt xem mỗi ngày. 


Thuận theo đề xuất của nhiều độc giả và xét thấy những 
lợi ích thiết thực đã có được từ nội dung chia sẻ trong các lá 
thư này, chúng tôi quyết định sẽ lần lượt xuất bản chính thức 
toàn bộ các nội dung đã lưu hành, nhằm giúp quý độc giả có 
thể xem lại khi cần thiết cũng như có thể chia sẻ, lưu hành 
đến với nhiều người khác. 


Xinít: ngiiệm trị tập 





Tập sách quý vị đang cầm trên tay là tập hợp 26 lá thư kể 
từ đầu năm 2017 với các chủ đề chia sẻ khác nhau, tất cả đều 
dựa trên tinh thần vận dụng Phật pháp vào đời sống hằng 
ngày, nhằm mang lại sự an vui cho bản thân và người khác. 
Các chủ đề của mỗi lá thư đã được chúng tôi thêm vào khi 
biên soạn thành sách, nhằm giúp độc giả dễ dàng hơn trong 
việc nắm bắt nội dung. Tuy nhiên, hầu hết nội dung chính 
trong thư vẫn được giữ nguyên vẹn như ban đầu. Một số nội 
dung mang tính thời sự, được viết ra chỉ để chia sẻ trong 
từng thời điểm cụ thể, nên khi biên soạn thành sách không 
thể tránh khỏi một vài điểm không thích hợp, rất mong quý 
độc giả được ý quên lời, niệm tình tha thứ cho những thiếu 
sót hoặc lệch lạc nếu có. 


Trân trọng, 


Nguyên Minh 


Tháng 1 năm 2017 


Chuyện nhủ chuyện 10... 


ŒC những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại có 
thể góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh tươi đẹp 
hơn. Trong 2 tháng viếng thăm đất nước Hoa Kỳ, đi qua nhiều 
thành phố và tiểu bang khác nhau, điều làm tôi ấn tượng nhất 
lại chính là những con đường luôn sạch đẹp, không rác thải. Về 
lại Việt Nam, tôi nhận ra điều khác biệt rất rõ là mỗi con đường, 
mỗi đoạn đường đều có ít nhiều dáng dấp của rác. Rác từ đủ mọi 
nguồn như bao thuốc lá, túi nylon, thức ăn thừa... và như vậy là 
có sự “đóng góp” của hầu hết mọi người trên đường phố... 


Thử tưởng tượng, nếu mỗi người chúng ta đều nhận ra và 
cảm thấy khó chịu về cảnh quan này, để rồi mỗi khi đi đường 
chịu khó cúi xuống nhặt rác bỏ vào đúng nơi chứa rác. Ổ, có 
lẽ quý vị sẽ nghĩ ngay rằng, thật hoang tưởng biết bao với ý 
nghĩ đó, bởi thực tế hiện nay là rác - dù chỉ là rác vụn - nằm 
khắp mọi nơi, làm sao nhặt cho hết? Và thế là chúng ta phó 
mặc cho các anh chị công nhân quét đường phải gò lưng dọn 
rác mỗi ngày... 


Thế nhưng, nếu chúng ta thực sự khởi lên ý nghĩ như 
trên, điều chắc chắn trước tiên là ta sẽ phải ngưng phần 
“đóng góp” của mình vào số lượng rác trên đường phố. Hàng 
triệu người dân Việt nếu cùng nghĩ được như thế, rõ ràng 
lượng rác trên đường sẽ không còn quá nhiều như hiện nay. 
Và như vậy, chỉ một chút thay đổi nhỏ nơi mỗi người chúng 
ta, cả đất nước này sẽ có thể thay đổi cảnh quan, trở nên sạch 
đẹp hơn cho chính ta và cũng là sạch đẹp hơn trong con mắt 
những du khách nước ngoài... 


Đầu năm tản mạn về chuyện... rác, nghe có vẻ như không 
đẹp chút nào. Thế nhưng, nói ra cái không đẹp là để hướng 


9 


Xinít ngitiệm tt tập 





về cái đẹp. Mong sao những chuyện quá nhỏ nhặt như thế 
này sẽ không là nguyên nhân tạo thành một trong những nét 
“đặc thù” không mấy tự hào cho người dân Việt. 


Đời sống tỉnh thần của mỗi chúng ta cũng là một bối cảnh 
tương tự, có những thứ “rác” nhỏ nhặt mà chúng ta thường 
ít khi quan tâm “dọn dẹp”, nhưng chính điều đó khiến cho 
cuộc sống của chúng ta không được “sạch đẹp”. Những thứ 
rác tâm hồn như đố ky, ganh ghét, giận hờn, bực tức, cau có, 
gắt gỏng, gian đối... mới nhìn qua có vẻ như thật bình thường 
và vụn vặt. Nhưng nếu có thể loại bỏ chúng đi trong giao tiếp 
mỗi ngày, chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ hòa hợp hơn, 
an ổn hơn và giàu niềm vui hơn... Mỗi người đều sẽ xích lại 
gần nhau hơn và cảm thông nhau nhiều hơn. 


Trong những năm qua có rất nhiều người đã từng hỏi 
tôi, làm thế nào có thể xây dựng và hệ thống được cả một 
lượng thông tin khổng lồ trên website này mà chỉ hoàn toàn 
sử dụng những giờ phút “tăng ca”, nghĩa là sau khi đã dành 
thời gian đủ cho việc mưu sinh của gia đình? Thật ra, thành 
quả lớn lao của ngày hôm nay không có được trong thời gian 
ngắn, mà chính là sự góp nhặt của từng giây từng phút kiên 
trì trong suốt thời gian dài, cũng giống như việc cúi xuống 
nhặt một vài mẩu rác vụn trên đường phố, thế thôi. 


Và vì thế, mỗi người trong quý vị đều có thể cùng nhau 
góp phần “nhặt rác”. Từ một việc làm nhỏ nhặt, chúng ta có 
thể cùng nhau xây dựng thành một toàn cảnh lớn lao. Điều 
đó là sự thật. Thử tưởng tượng, chỉ cần quý vị quan tâm đến 
vài ba người trong số những người thân quen của mình, và 
thỉnh thoảng chọn một vài bài viết hay, một vài tập sách bổ 
ích... để chia sẻ với họ qua email. Cộng đồng chúng ta hiện có 
hơn 6.000 thành viên, nếu mỗi người đều quan tâm giới thiệu 
đến vài ba người khác những món ăn tỉnh thần tốt đẹp, con 
số người được hưởng lợi sẽ lên đến vài ba chục ngàn người... 


10 


fuuuyện ()(hó (2htuyện 7o... 





Vài ba chục ngàn người có cuộc sống tinh thần tốt đẹp hơn, 
giảm thiểu đi những niềm đau nỗi buồn không đáng có trong 
cuộc sống, phải chăng đó đâu còn là chuyện nhỏ nhặt? 


Nhân ngày cuối năm, trong giây phút giao thừa giữa 
năm cũ và năm mới, có đôi dòng tản mạn chia sẻ cùng quý 
vị. Mong rằng trong năm mới chúng ta sẽ có thêm nhiều dịp 
chia sẻ cùng nhau những điều tốt đẹp trong cuộc sống. 


Một lần nữa, kính chúc tất cả quý vị luôn được nhiều 
niềm vui, nhiều hanh thông may mắn trong năm mới. Hy 
vọng rằng với sự gắn bó dài lâu trong cộng đồng, chúng ta sẽ 
tiếp tục cùng nhau làm được những điều hữu ích cho tất cả 
mọi người. 


PHẢN HỒI TỪ THÀNH VIÊN 


Thành viên Nguyên Lạc (Sacramento, CA) 


ào năm 1958, sau khi tốt nghiệp Thiếu úy thực thụ 

Truờng Võ bị Quốc gia Đà Lạt, tôi cùng với các bạn 
cùng khoá (Khoá 13/TVBQŒGVN - bình dân gọi Dalat ) đuợc 
du học USA từ 10 đến 18 tháng tùy theo ngành nghề... 


Tất cả vào hội trường để đuợc hướng dẫn cách ăn ở tại 
USA. Một sĩ quan lão thành cỡ trên 50 tuổi thuyết trình cho 
chúng tôi nghe... trong đó có đoạn nói: “Chúng tôi khuyến 
khích các anh, khi đi đuờng, thấy mẩu tàn thuốc lá, một bao 
thuốc lá rỗng, một miếng giấy vụn, một hộp giấy nhỏ, một 
chai không, miếng nilon rơi rót trên đường phố, v.v... xin các 
anh hãy nhặt giùm đem bỏ vào thùng rác bên vệ đường. Còn 
nhiều nữa như xếp hàng mua vé hát, đợi lên xe bus, v.v...” 


11 


(XinÍt ngitiệm tt tập 





Tưởng chuyện gì quan trọng được tiếp thu trong buổi thuyết 
trình đầu tiên... nhưng chỉ là những chuyện vụn vặt! Hôm 
nay được quý vị cho đọc “những chuyện nhỏ nhặt...”, tôi mới 
sực nhớ bài học đầu tiên khi đến USA! 


Thành viên Chơn Tâm Thu 


hững dòng chia sẻ đầy ý nghĩa, và cũng là những 

gì tôi đã chiêm nghiệm trong đêm giao thừa. Dù 
đường dài đến mấy, dù ta đi chậm đến đâu, nếu có đi thì sẽ 
có đến; dù việc có khó khăn đến đâu, nếu ta hết lòng hết sức 
thì cũng sẽ thành tựu. Đúng như tỉnh thần trong Tứ hoằng 
thệ nguyện: 

“Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, 

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, 

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. ” 

Nhân địp năm mới, xin gửi lời chúc lành đến Ban điều 
hành, chúc trang web ngày càng được nhiều người biết đến 
và sử dụng, góp phần lưu truyền Chánh pháp rộng rãi, lợi lạc 
quần sanh. 


12 


Tuần đầu tháng 2 năm 2017 


Tâm hùn rộn mử 


B” cạnh bức tranh toàn cảnh “còn nhiều rác thải” 
ở khắp nơi trên đất nước ta, hình ảnh nổi bật thứ 
hai mà ai cũng có thể dễ dàng nhận ra là sự chen lấn. Người 
ta chen lấn ở khắp mọi nơi, từ những nơi mua sắm cho đến 
ở những cửa ra vào, từ lúc lên xe buýt cho đến khi xuống xe 
buýt, và ở những nơi khám bệnh, mua thuốc... thì cảnh tượng 
lại càng hỗn loạn hơn. Thậm chí hiện nay hầu hết các phòng 
khám đều phải buộc bốc số thứ tự, nhưng nhiều người đã 
cầm số thứ tự trong tay vẫn hăm hở chen lấn... Có lẽ vì sợ bị 
bỏ sót chăng? 


Thế nhưng, chen lấn để làm gì? Tất nhiên, ai cũng sẽ 
nghĩ là để được nhanh hơn, sớm hơn... và thậm chí là để 
giành được những điều kiện tốt hơn. Nhưng trong thực tế 
nhiều khi không hẳn là như vậy. Cảnh chen lấn ngột ngạt 
thường làm các nhân viên phục vụ làm việc khó khăn hơn, 
chậm hơn và dễ sai sót hơn. Và trong nhiều trường hợp, như 
khi lên xe buýt, dù có sớm hơn một chút dường như cũng 
chẳng làm thay đổi được gì cả. Thế nhưng mọi người vẫn cứ... 
chen lấn. 


Trong thời gian lưu trú tại Hoa Kỳ, tôi đã đi qua 11 sân 
bay nội địa cũng như quốc tế, mỗi khi nhận hành lý ký gửi 
tôi đều được thoải mái đứng nhìn băng chuyền tải từ xa và 
chỉ khi nhận ra hành lý của mình mới đến gần để lấy. Nhưng 
khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất thì hoàn toàn khác. Mọi 
người chen nhau đứng dày đặc quanh băng chuyền tải, và 
nếu không chen vào thì sẽ chẳng nhìn thấy được gì trên băng 
chuyền. Thế là, dù muốn dù không tôi cũng phải góp phần 
vào... chen lấn. Cho đến khi nhận được va-ly hành lý để lôi 


153 


(Xinít ngitiệm tt tập 





ra khỏi băng chuyền thì... mệt muốn đứt hơi vì nóng nực và 
ngột ngạt. 


Trong thực tế, chen lấn không phải là giải pháp giúp ta 
làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, cho dù đôi khi ta có cảm 
giác như vậy. Cố gắng làm việc nhanh hơn không có nghĩa là 
phải chen lấn cùng người khác, vì ta có thể làm điều đó với 
khả năng của mình mà không cần phải lôi kéo, chèn ép người 
khác. Ở Mỹ, mua một ly cà-phê người ta cũng xếp hàng trật 
tự, thong thả, không hề có cảnh chen lấn, cho dù trên khắp 
nước Mỹ thời gian vẫn luôn được xem là thứ quý hiếm nhất 
mà hầu như ai cũng thiếu, và mọi công việc đều luôn chịu sự 
thúc bách phải làm nhanh hơn. Phải chăng đó cũng là điều 
mà mỗi chúng ta rất nên suy ngẫm? 


Con đường đời của tất cả chúng ta đều giống nhau ở đích 
đến. Dù nhanh dù chậm, sớm hay muộn rồi tất cả chúng ta 
đều sẽ đến cùng một nơi ở cuối đời, đều sẽ kết thúc đường đời 
theo một cách về đại thể là như nhau. Nếu nghĩ đến điều đó, 
ta sẽ thấy rằng điều quan trọng trong đời không phải là ta 
đã làm được bao nhiêu công việc, nhanh hay chậm, mà quan 
trọng nhất chính là ta đã làm việc, đã sống theo cách thức 
như thế nào. Có những việc làm cho dù đơn giản, nhỏ nhặt 
nhưng nếu được thực hiện với tấm lòng rộng mở, hướng về 
tha nhân, chắc chắn vẫn sẽ mang lại ấn tượng tốt đẹp nơi 
tất cả mọi người. Ngược lại, dù bạn nỗ lực rất nhiều để làm 
những điều tưởng như vĩ đại, nhưng nếu với tâm lượng ích 
kỷ hẹp hòi, bạn sẽ không thể nào có được kết quả tốt đẹp và 
sự kính trọng chân thành từ người khác. 


Khi chen lấn để vượt qua người khác, chúng ta đang thể 
hiện rất rõ sự ích kỷ hẹp hòi, vì không hề nghĩ đến thời gian 
chờ đợi của người khác sẽ tăng thêm vì mình. 


Khi xếp hàng trật tự để được giải quyết tuần tự, chúng ta 


14 


at 2ô (Động (ở vụ 





thể hiện một nếp sống văn minh, công bằng, và cũng tạo điều 
kiện cho công việc được giải quyết một cách tốt đẹp, nhanh 
chóng nhất. 


Mặc dù vậy, trong một môi trường mà ai ai cũng chen 
lấn thì dù chúng ta muốn dừng lại cũng thật khó lòng... Tôi 
đã từng phải vượt đèn đỏ ở một ngã tư chỉ vì tất cả dòng xe 
cộ quanh tôi đều hùa nhau vượt tới... Trong trường hợp đó, 
chúng ta làm sao cưỡng lại? 


Vì thế, sự thay đổi này dù là nhỏ nhặt nhưng đang cần 
đến ý thức chung của tất cả cộng đồng. Mỗi người không thể 
tự mình thay đổi khi mọi người chung quanh không thay 
đổi; nhưng nếu mỗi người không thay đổi thì làm sao có cả 
một cộng đồng thay đổi? Đó là cái vòng luẩn quần mà tất cả 
chúng ta đang vướng phải trong thực trạng hiện nay. 


Đôi khi, chỉ dừng lại một chút trong dòng đời hối hả cũng 
có thể mang đến cho ta những niềm vui bất ngờ và sự thanh 
thản. Chen đua tất bật suốt một đời người, cũng không làm 
thay đổi kết quả cuối cùng là tay trắng ra đi. Ấy thế mà đôi 
khi ta vẫn phải khổ thân mệt trí chỉ vì muốn nhanh hơn 
vài ba phút, sớm hơn một vài giờ... Khi dừng lại và từ bỏ 
đi những thói quen không tốt đẹp ấy, cuộc đời ta chắc chắn 
sẽ rộng thoáng hơn, ta sẽ có nhiều thời gian để thực sự trải 
nghiệm cuộc sống hơn. 


Và chỉ khi ấy, ta mới có thể thanh thản mở rộng lòng chia 
sẻ cùng người khác, cho dù chỉ là một ý nghĩ đẹp, một câu nói 
hay hoặc một bài viết có lợi lạc. Mong rằng tất cả cộng đồng 
chúng ta đều sẽ luôn tìm được những niềm vui sống nhỏ nhặt 
này. 


15 


16 


Tuần thứ 2 tháng 2 năm 2017 


Lợi ích của tâm vị tỉì 
Ji lõn cua tam Ị tìa 


M: Phật tử đặt câu hỏi trực tiếp với tôi rằng, tại sao 
trong một số Kinh điển Đại thừa, Bồ Tát Quán Thế 
Âm (hay Quán Âm Đại Sï) được mô tả là nam nhân, trong khi 
nhiều Kinh điển khác, hoặc theo nhận thức của nhiều người 
hiện nay, thì Bồ Tát Quán Thế Âm lại là nữ giới? 


Thật ra, điều này được giải thích rất rõ trong phẩm Phổ 
Môn, thuộc kinh Pháp Hoa. Trong đó, chúng ta thấy Bồ Tát 
Quán Thế Âm được mô tả với 32 ứng hóa thân khác nhau chứ 
không chỉ là nam hoặc nữ. Ngài còn sẵn sàng thị hiện với các 
hình tướng khác, thậm chí như dạ-xoa, la-sát... nếu điều đó 
cần thiết cho việc hóa độ chúng sinh. 


Đạo Phật được truyền rộng qua hai tiêu chí khế cơ và 
khế lý, do đó có vô số phương tiện được thực hành và có thể 
linh hoạt biến chuyển, thay đổi, bổ sung ở từng quốc độ khác 
nhau. Tuy nhiên, những tỉnh yếu nhắm đến của muôn ngàn 
phương tiện ấy thì nhất thiết không thay đổi. Trong trường 
hợp của hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm thì tỉnh yếu ở đây 
là lòng đại bi hướng về tất cả chúng sinh, thực hiện tâm 
nguyện cứu khổ ban vui. Nếu chúng ta hiểu được điều đó thì 
dù trong hình tướng nào, chúng ta cũng đều có thể nhận ra 
Bồ Tát. 


Thường thì trong suy nghĩ của nhiều người, có lẽ là đa số, 
tâm nguyện đại bi chỉ thích hợp với các bậc cao tăng, các vị 
Bồ Tát... còn người tu tập sơ cơ hẳn không đủ sức thực hiện. 
Tuy nhiên, hiểu theo cách đó sẽ có phần hạn chế sự phát tâm 
của chúng ta, vì sự phát tâm hàm nghĩa “muốn làm” chứ 
không phải “đã làm”. Như vậy, một người có tâm nguyện đại 
bi sẽ sẵn sàng cứu khổ ban vui, và tâm nguyện ấy sẽ thúc đẩy 


17 


(Xinít ngitiệm tt tập 





họ nỗ lực tu tập chứ không có nghĩa rằng người ấy đã là một 
bậc chứng ngộ có năng lực đại b1. 


Mỗi chúng ta đều có thể phát tâm đại bi theo cách rất 
thông thường, gần gũi, trong ý nghĩa hướng về người khác (vị 
tha) thay vì chỉ biết nghĩ đến riêng mình (vị kỷ). Điều quan 
trọng cần nhận biết ở đây là, sự chuyển biến từ nhận thức vị 
kỷ sang vị tha cũng không hề loại trừ những lợi lạc cho chính 
bản thân ta, mà ngược lại nó còn mang đến cho ta rất nhiều 
niềm vui và lợi lạc mà trước đây ta chưa từng có được. 


Khi bạn cảm thấy rung động trước nỗi khổ hoặc hoàn 
cảnh khó khăn của một ai đó và khởi tâm giúp đỡ, chính tâm 
niệm vị tha vừa sinh khởi này sẽ mang lại cho bạn một niềm 
vui của sự thỏa nguyện. Có thể bạn chưa làm được gì nhiều, 
nhưng lúc đó bạn sẽ ở trong tâm trạng sẵn sàng làm những 
việc có thể để giúp đỡ, và chính sự sẵn sàng giúp đỡ đó sẽ là 
hạt nhân làm phát sinh niềm vui trong bạn. Tâm nguyện vị 
tha đó sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng và phát triển trong suốt 
tiến trình bạn suy nghĩ và tìm cách giúp đỡ người khác, và 
điều này đồng nghĩa với việc bạn luôn được sống trong một 
niềm vui trong sáng, một tâm thức an lạc không tham lam, 
sân hận. Chỉ riêng điều này thôi đã là một giá trị mà bạn 
không thể trực tiếp đánh đổi bằng vật chất. 

Cho đến khi bạn thực sự làm được điều gì đó để giúp đỡ 
người khác thì niềm vui của bạn sẽ càng được lớn lên gấp bội. 
Và thậm chí sau khi mọi việc đã hoàn tất, hiệu quả của nỗ lực 
giúp người đó cũng sẽ tiếp tục mang lại cho bạn những niềm 
vui lớn hơn, khi được nhìn thấy người khác bớt khổ được vui 
và có sự góp phần giúp đỡ của mình... 


Tiến trình tâm lý như trên là hoàn toàn hợp lý khi phân 
tích theo khoa học, hoàn toàn không phải một sự tự kỷ ám 
thị hay van xin mù quáng từ một đấng chúa tế nào. Chúng 


18 


-Đợi 2c (úa âm (0¡ ha lộ 





ta làm việc tốt và được đền bù bằng chính những giá trị tinh 
thần tốt đẹp do ta tạo ra. Ngược lại, tất cả sẽ bị phá hỏng 
hoàn toàn nếu như vẫn cùng là những sự việc đó nhưng được 
thực hiện với sự mưu cầu danh lợi, với những toan tính được 
thua, hoặc thậm chí là những mưu mô khuất tất nhằm đạt 
được lợi ích riêng cho mình thông qua việc giúp đỡ người 
khác. 


Cho nên, vấn đề quan trọng nhất trong sự tu tập phát 
khởi và thực hành tâm nguyện vị tha, hay tâm đại bi của Bồ 
Tát Quán Thế Âm, không phải là nhất thiết phải làm được 
những việc to tát, vĩ đại, mà điểm chính yếu là chúng ta phải 
giúp đỡ người khác với một tâm chân thành và trong sáng, 
vô vị lợi. 


Điều mầu nhiệm như đã nói trên chính là ở chỗ ta không 
cầu lợi lạc cho mình nhưng lại đạt được lợi lạc rất nhiều. 
Thông thường, người được giúp đỡ chỉ bớt đi phần nào nỗi 
khổ mà họ đang gánh chịu, nhưng người giúp đỡ lại nhận 
về những giá trị tinh thần, tình cảm và tâm linh vô giá, cho 
dù họ hoàn toàn trong sáng, không có sự mong cầu hay toan 
tính. 


Khi hiểu được vấn đề như trên, ta sẽ thấy rằng phương 
thức hành xử vị tha là một phương thức hết sức khôn ngoan, 
trong khi những lối suy nghĩ, hành động hẹp hòi vị kỷ lại là 
hết sức thiển cận, hẹp hòi và thiếu khôn ngoan. 


Mong sao những chia sẻ chân thành này có thể mang lại 
được ít nhiều lợi lạc cho tất cả mọi người. 


19 


20 


Tuần thứ 3 tháng 2 năm 2017 


Tệ nạn cún lái hạn 
b HQ g Sa0 giai ft 


rong nội dung hôm nay, chúng tôi xin đề cập đến 

một vấn đề có thể xem là tệ nạn mê tín, vốn đã bị 
phê phán rất nhiều trong các bài giảng của những bậc thầy 
chân chánh, nhưng hiện vẫn còn phổ biến ở rất nhiều nơi mà 
chúng tôi có dịp đi qua. 

Vấn đề chúng tôi muốn nói đó chính là việc cúng sao giải 
hạn vào dịp đầu năm. Theo niềm tin vô căn cứ của khá nhiều 
người hiện nay thì nếu bị “chiếu tướng” bởi các vì sao dữ, gọi 
là hung tỉnh, nhất thiết phải cúng sao giải hạn nếu không 
muốn gặp phải nhiều tai nạn chẳng lành trong năm. Các sao 
khiến nhiều người lo sợ nhất là Kế Đô, La Hầu, Thái Bạch... 
Tuy nhiên, nếu tìm đến với các “thầy cúng sao” thì hầu như 
sao nào rồi cũng nên cúng cả, để có thể “đảm bảo chắc chắn” 
cho một năm an lành, may mắn. Đó là lý do vì sao các chùa có 
tổ chức cúng sao trong những ngày đầu năm thì có rất nhiều 
người tụ tập về như “trẩy hội”, chen nhau đến nỗi không còn 
chỗ đứng trong sân chùa. 


Điều rất đau lòng ở đây là, nếu chúng ta thực sự tìm hiểu 
lời Phật dạy và đặt niềm tin vào những lời dạy của Ngài, ta sẽ 
thấy việc cúng sao giải hạn là hoàn toàn vô lý, bởi nó đi ngược 
với giáo lý nhân quả cũng như những lời khuyên dạy đầy trí 
tuệ của Đức Thế Tôn. Ấy thế mà thật oái ăm thay, nó lại được 
thực hiện cũng như khuyến khích thực hiện bởi nhiều người 
đang mang hình tướng là “Như Lai trưởng tử”, được tổ chức 
trong những ngôi chùa trang nghiêm có thờ hình tượng Đức 


21 


Xinít: ngitiệm trị tập 





Bổn Sư, cho dù Ngài đã nhiều lần bác bỏ hình thức mê tín dị 
đoan này trong rất nhiều Kinh điển. 


Trong Kinh Đại Bát Niết-bàn, Đức Phật nghiêm cấm 
các vị tỳ-kheo không được làm những việc cúng sao, đoán 
mộng... Ngài nhấn mạnh, tất cả những gì xảy đến cho chúng 
ta đều do nghiệp lực đã tạo và công phu tu tập hành trì để 
chuyển hóa nghiệp lực. Nếu có thể dựa vào việc cúng sao giải 
hạn để thay đổi nhân quả thì e rằng Tam tạng Kinh điển của 
Phật giáo sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. 


Một vài người có tri thức thường biện luận rằng khoa 
Chiêm tỉnh cũng có cơ sở khoa học của nó và đã nhiều lần 
chứng tỏ giá trị thực tế. Tuy nhiên, biện hộ như vậy là khập 
khiếng, vì khoa Chiêm tinh có phạm trù rộng hơn nhiều, bao 
gồm việc quan sát sự vận hành của các vì sao để giải đoán về 
các hiện tượng thiên nhiên như hạn hán, lũ lụt... trong khi 
việc cúng sao chỉ giới hạn trong một số tên sao (cụ thể là 9 
vì sao: La Hầu, Thổ Tú, Thủy Diệu, Thái Bạch, Thái Dương, 
Văn Hán, Kế Đô, Thái Âm, Mộc Đức) mà chi phối đến vận 
mệnh của hàng tỷ người trên địa cầu này là điều hoàn toàn 
vô lý. 

Là người Phật tử, nếu chúng ta tin sâu lời Phật dạy thì 
không có lý do gì để dựa vào việc cúng sao nhằm giải hạn 
hay cầu bình an cho mình và người thân. Sự cầu khẩn vô lý 
đó chắc chắn sẽ không bao giờ thực sự có kết quả, mà chỉ có 
thể mang đến cho chúng ta một sự trấn an mơ hồ về mặt tâm 
lý mà thôi. Nếu có niềm tin vào Phật pháp, chỉ cần chú tâm 
chuyên cần tu tập theo đúng lời Phật dạy, chúng ta cũng sẽ 
tự nhiên có được sự an lạc trong mọi hoàn cảnh mà không 
cần phải cầu khẩn, cúng kiếng gì cả. 


Người Phật tử chân chánh nhất thiết phải thấy rõ rằng, 
bất kỳ ai mang hình tướng xuất gia, được dự vào hàng Tăng 


22 


Øẹ ((ạmu ưug Šao Qiải 2Z6ạe 





bảo mà còn khuyến khích, ủng hộ hoặc trực tiếp tổ chức việc 
cúng sao giải hạn thì đều là những tà sư tà đạo, hoàn toàn 
không xứng đáng là đệ tử Phật. 


Nếu những người này tiếp tục hành đạo theo cách đó 
thì rõ ràng mạng mạch Phật pháp sẽ rất khó lòng được trao 
truyền một cách chân chánh cho thế hệ mai sau. 


Nếu quan sát một cách khách quan, chúng ta sẽ dễ dàng 
nhận ra rằng những nơi tổ chức cúng sao giải hạn thực chất 
đều là đang lợi dụng lòng tin mê muội của một số đông quần 
chúng để khai thác việc cúng kiếng này như một cơ hội kiếm 
tiền, mà là kiếm tiền theo kiểu “siêu lợi nhuận”, bất chấp kết 
quả có mang lại được lợi lạc gì cho người đã bỏ tiền ra hay 
không (mà có phần chắc chắn là sẽ không được gì cả!) 


Bản thân chúng tôi cũng đã nhiều lần phân tích, phê 
phán niềm tin mù quáng này trong nhiều tập sách đã xuất 
bản trước đây, và cũng nhận được rất nhiều phản hồi đồng 
thuận từ độc giả. Tuy nhiên, trong thực trạng hiện nay vẫn 
còn khá nhiều người bị rơi vào niềm tin mù quáng này, chúng 
tôi tha thiết kêu gọi mỗi người Phật tử chân chánh cần tỏ rõ 
thái độ qua hai việc làm như sau: 


- Thứ nhất, xác định rõ ràng chánh kiến đối với việc này, 
tuyệt đối bác bỏ hoàn toàn, không tin vào những lời 
bịa đặt rằng cúng sao giải hạn sẽ mang lại bình an cho 
mình và người thân trong gia đình. Với niềm tin chân 
chánh của bản thân, người Phật tử cũng cần thuyết 
phục, giải thích cho tất cả những người thân, bạn hữu 
quanh mình đều thấy được sai lầm của việc cúng sao 
giải hạn, để dành mọi nỗ lực cho việc “gieo nhân lành 
gặt quả tốt”, thay vì là mang tiền “cúng sao” để mua 
sự bình an. 


25 


(XinÍt ngitiệm tt tập 





- Thứ hai, bày tô thái độ đứt khoát đối với những kẻ lợi 
dụng niềm tin sai lạc của quần chúng để khai thác lợi 
nhuận, nhưng lại dựa vào lớp vỏ Phật giáo bên ngoài 
để làm chuyện tà kiến, “nượn đạo tạo đời” ngay trong 
những ngôi Tam bảo trang nghiêm. Những kẻ như vậy 
cần phải bị phản bác, lên án, phải vạch rõ những sai 
trái của họ để trả lại sự trong sáng và chân chánh của 
con đường tu tập theo đạo Phật. 


Nếu có những tăng ni hiện nay vẫn tiếp tục tổ chức việc 
cúng sao giải hạn mà không một người Phật tử chân chánh 
nào lên tiếng phản đối, thì phải chăng đạo Phật đã không còn 
là đạo giải thoát đúng như ý nghĩa lập giáo ban đầu của Đức 
Thế Tôn? 


Đối với quý thành viên đã có duyên may tiếp cận với 
nhiều Kinh sách Phật học trên website này, chúng tôi tin 
rằng sẽ không ai đặt niềm tin sai lầm vào việc cúng sao giải 
hạn. Vì thế, chúng tôi hy vọng mỗi người trong quý vị đều sẽ 
tích cực đóng góp sức mình theo cách như trên để xua tan 
đám mây mù tà kiến đang phủ che trên con đường tu tập của 
rất nhiều người. 


Mong sao những chia sẻ này sẽ mang đến lợi lạc và phá 
trừ những tà kiến dị đoan. 


24 


Tuần cuối tháng 2 năm 2017 


Ý nuhĩa của giác m0 


M: người chúng ta đều có những giấc mơ khi đi vào 
giấc ngủ. Có những giấc mơ rất đẹp hoặc đầy ý 
nghĩa. Cũng có những giấc mơ khiến ta hãi hùng kinh sợ và 
thường chưa hết bàng hoàng khi thức giấc. Và có rất nhiều 
giấc mơ chỉ thoáng qua không để lại ấn tượng gì nên chúng 
ta hầu như quên hẳn ngay khi vừa thức giấc. Bàn về ý nghĩa 
và vai trò của những giấc mơ là một chủ đề khá rộng và phức 
tạp cũng như còn rất nhiều bất đồng giữa các quan điểm 
khác nhau. Trong lá thư tuần này, chúng tôi xin giới hạn chỉ 
đề cập đến cách hiểu - và nên hiểu - về những giấc mơ thông 
thường nhất theo quan điểm của người Phật tử. 


Tôi có một người quen rất chú tâm đến những giấc mơ. 
Anh ta thường suy nghĩ về những giấc mơ của mình và cho 
đó là những điềm báo, những chỉ dấu để quyết định việc làm 
của mình trong tương lai. Một cách cụ thể, khi chuẩn bị thực 
hiện một việc gì, nếu có được những giấc mơ tốt lành, anh ta 
vui vẻ thực hiện ngay. Nhưng nếu có những giấc mơ mà anh 
cho là không tốt, tạo cảm giác sợ hãi hoặc khó chịu, thì anh 
tin rằng đó là sự ngăn cản đối với việc anh sắp làm, và anh 
lập tức đối ý, không thực hiện công việc đã định. 


Hẳn không ít người trong chúng ta cũng chịu ảnh hưởng 
của những giấc mơ theo cách đó, tuy là không hoàn toàn rõ 
rệt. Một số người mang giấc mơ của mình kể lại với người 
khác, những người đoán mộng, những “ông thầy bàn”, để rồi 
xem những kết quả bàn ra tán vào đó như những lời khuyên 


25 


(Xinít ngitiệm tt tập 





định hướng cho công việc của mình. Liệu các giấc mơ có thực 
sự mang những ý nghĩa và giá trị như thế hay chăng? 


Tâm thức mỗi chúng ta là một thế giới vô cùng phức tạp. 
Mọi giấc mơ đều khởi sinh từ đó. Chúng ta không phủ nhận 
một số ít trường hợp có những giấc mơ như nhìn trước vào 
tương lai sắp tới của chúng ta, và điều đó cho thấy năng lực 
sáng suốt vô song của tâm thức mà những người phàm tục 
thường luôn bị che mờ không thể tùy ý sử dụng. Điều này 
giải thích vì sao các bậc giác ngộ thường có khả năng sáng 
suốt thấy được những gì sắp đến trong một tương lai nhất 
định. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn không đủ căn cứ để xác 
quyết việc này bằng những hiểu biết và kinh nghiệm tâm 
linh vô cùng hạn hẹp của chính mình. 


Vì thế, hãy bàn đến những trường hợp khái quát, thông 
thường hơn, bao gồm hầu hết những giấc mơ mà mỗi chúng 
ta thường trải qua trong giấc ngủ. 


Nhìn chung, những giấc mơ là sự biểu hiện tâm thức 
đầy vọng tưởng của mỗi chúng ta. Những người đánh “số để” 
thường mơ thấy những con vật mà theo họ là căn cứ để đoán 
số, và rồi “sống chết” với những giấc mơ đó một cách cuồng 
nhiệt, như thể đó là lẽ sống của họ vậy. Tuy nhiên, tôi chưa 
thấy ai thực sự làm giàu nhờ đánh đề theo những giấc mơ. 
Hầu hết chỉ là ảo tưởng và đa phần là tiêu tán sự nghiệp. Mỗi 
lần thua đề, họ lại tặc lưỡi tự trách mình đoán sai chứ không 
cho là giấc mơ của họ bị sai. Thật là hoang tưởng! 


Trong thực tế, những gì xảy ra trong cuộc sống thường 
nhật của chúng ta chính là căn cứ để xây dựng nên những 
giấc mơ. Chỉ có điều, tâm thức luôn có sự tô vẽ sáng tạo xen 
vào, và điều đó làm cho những giấc mơ luôn có thêm nét kỳ 
ảo, bí hiểm của nó. Nhưng nếu nhìn thật kỹ thì trong phần 
lớn trường hợp chúng ta luôn có thể thấy được mối liên hệ 


26 


4J (gia Oủa Qiác ơ sà 





giữa những gì đã xảy ra cho ta với những gì ta gặp trong giấc 
mơ. Đặc biệt, những gì tạo ấn tượng càng mạnh mẽ sâu đậm 
với chúng ta thì càng có nhiều khả năng được tái hiện trong 
giấc mơ, thậm chí có khi là cả một quãng thời gian dài sau đó. 


Khi hiểu được như trên, chúng ta không cần thiết phải 
quan tâm đến những giấc mơ, không cần thiết phải nhờ 
“thầy” đoán mộng, và cũng không cần thiết phải lo lắng về 
những giấc mơ không tốt. 


Cuộc sống này của chúng ta luôn vận hành theo đúng 
luật nhân quả. Điều này không chỉ được nói rõ trong những 
lời Phật dạy, mà còn luôn được chứng nghiệm qua thực tế. 
Chỉ cần chúng ta biết dành mọi nỗ lực để sống sao cho thật 
tốt, mang đến lợi lạc chân chánh cho bản thân và mọi người 
quanh ta, thì kết quả trong tương lai chắc chắn cũng sẽ luôn 
là những điều tốt đẹp. Giấc mơ cũng có những nguyên nhân 
phát sinh của nó như đã nói trên, và vì thế nếu ta tự mình 
quan trọng hóa ý nghĩa của những giấc mơ để tin theo đó, ấy 
là ta đang rơi vào tà kiến, mê muội. 


Một số người có thể sẽ biện bác bằng cách nêu ra trường 
hợp có những giấc mơ thực sự mang những ý nghĩa huyền bí 
nào đó. Chúng ta không phủ nhận, nhưng cần hiểu rằng đó 
là những trường hợp rất hiếm hoi, không phải thường gặp. 
Tâm thức chúng ta như một hồ nước trong, nhưng khi bị 
khuấy động thì bùn đất trong đó sẽ dấy lên, ngăn không cho 
ta nhìn thấy những gì bên dưới đáy hồ. Khi nước được lắng 
trong, tầm nhìn sẽ thay đổi. Với những người có công phu tu 
tập đạt đến sự định tĩnh, đôi khi tâm thức sẽ có sự sáng suốt 
và nhờ đó họ có được năng lực dự báo nhất định nào đó thông 
qua những giấc mơ của họ. Nhưng điều này chắc chắn không 
xảy đến cho những kẻ suốt ngày buông trôi theo vọng tưởng 
xao động. 


27 


(Xinít ngitiệm tt tập 





Một trường hợp khác nữa là sự tương thông tâm thức 
mà tôi có đề cập đến trong sách “Tự lực và tha lực trong 
Phật giáo” vừa xuất bản gần đây. Với những người chuyên 
tâm tu niệm đạt đến sự nhất tâm định tĩnh, sự tương thông 
tâm thức với đối tượng cầu nguyện mà họ hướng đến có thể 
sẽ là điều kiện để sản sinh những giấc mơ có ý nghĩa nhiệm 
mầu, thậm chí có tác động trong một chừng mực nào đó đến 
đời sống của họ. Tuy nhiên, tôi xin nhắc lại rằng, đây không 
phải là nguyên nhân phổ biến để giải thích cho những giấc 
mơ bình thường và dung tục mà hầu hết chúng ta thường 
trải qua. 


Nói tóm lại, bất cứ ai trong chúng ta cũng thường trải 
qua những giấc mơ, nhưng do thiếu hiểu biết đúng đắn về 
chúng, đôi khi chúng ta có thể bị lạc dẫn vào những quyết 
định sai lầm, nhận thức lệch lạc. Là người Phật tử, chúng ta 
nên vững tin vào lời Phật dạy, nhận thức đúng về quy luật 
nhân quả để gạt bỏ niềm tin sai lầm vào những giấc mơ mà 
trong hầu hết trường hợp vốn chỉ là sự khởi sinh từ tâm thức 
loạn động của chúng ta. Những nỗ lực tu tập thường ngày sẽ 
giúp ta có được sự tĩnh tâm và sáng suốt, nhờ đó sẽ có được 
những giấc ngủ bình yên với những giấc mơ hiền hòa. Hơn 
thế nữa, điều quan trọng nhất là cho dù có điều gì xảy ra 
trong những giấc mơ, hãy luôn tỉnh giác để biết rằng đó chỉ 
là... mơ. 


Hy vọng những điều chia sẻ trên có thể giúp mọi người có 
một nhận thức đúng đắn hơn về ý nghĩa của những giấc mơ. 


28 


Tuần đầu tháng 3 năm 2017 


DI tìm hanh mì Í 
" 


< nghĩa cuộc sống của mỗi chúng ta xét cho cùng đều 

là sự tìm kiếm một niềm hạnh phúc chân thật. Một 

số người trong chúng ta có thể may mắn hơn với các điều 
kiện thuận lợi, trong khi một số khác phải vượt qua nhiều trở 
lực và bất hạnh để cố tìm cho mình một cuộc sống vui. Tuy 
nhiên, liệu có một nguyên tắc chung nhất nào đó đáng được 
chúng ta lưu tâm đến trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc 
hay chăng? Trong lá thư tuần này, chúng tôi xin được chia sẻ 
cùng quý vị một vài câu chuyện có liên quan đến ý nghĩa này. 


Tôi còn nhớ một câu chuyện được nghe kể từ rất lâu 
trước đây, không còn nhớ chính xác nhưng chỉ nhớ được đại 
ý cốt chuyện. Có một anh thanh niên chạy xe qua một quãng 
đường vắng và rồi xe bị kẹt giữa một vũng lầy không sao lên 
được. Trời đã sắp tối và anh hết sức lo sợ, không biết phải làm 
sao. Một ông già tình cờ cưỡi ngựa đi qua đó liền dừng lại, lấy 
dây buộc xe vào ngựa rồi dùng sức ngựa phụ vào kéo xe anh 
lên khỏi vũng lầy. Anh chàng cảm ơn rối rít, nhưng ông cụ 
thản nhiên bảo anh: “Không cần cảm ơn ta. Chỉ cần con hứa 
là khi gặp ai đó cần giúp đố, con sẽ cố hết sức mình để giúp. 
Như vậy là quá đủ để trả ơn ta rồi.” 

Nhiều năm sau, chàng thanh niên không bao giờ quên 
lời ông cụ. Và vì thế, anh đã giúp đỡ được cho rất nhiều người 
khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Mỗi lần như vậy, anh đều lặp 
lại câu nói của ông cụ với người được mình cứu giúp: “Không 
cần cảm ơn tôi. Chỉ cần... ...” 


29 


\Xinít: ngiiệm trị tập 





Thế rồi đến ngày kia, trong một chuyến đi xa qua vùng 
đang có bão tuyết. Một thanh niên đã liều chết cứu anh thoát 
khỏi tai nạn trên đường. Khi anh nói lời cảm ơn, kỳ lạ thay, 
người thanh niên đã nói như thể lặp lại nguyên văn những 
gì anh đã nói trong bao năm qua: “Không cần cảm ơn tôi... 
..” Bỗng dưng, ngay lúc đó anh chợt hiểu và cảm nhận được 
ý nghĩa sâu xa nhất của bài học quý giá từ cụ già năm xưa. 


Cuộc sống là như thế. Chúng ta không bao giờ có thể biết 
trước được mình sẽ giúp đỡ a1 và aI sẽ giúp đố mình, trong 
những hoàn cảnh nào... Tuy nhiên, như một quy luật tất yếu, 
chúng ta sẽ nhận lại được chính những gì mình đã cố sức làm 
cho người khác, chứ không phải là những gì ta cố gắng giành 
lấy bằng sự mưu tính hay xảo quyệt. 


Hạnh phúc chân thật trong cuộc đời luôn là những viên 
ngọc quý, tuy chói sáng nhưng vô cùng mỏng manh, dễ mất. 
Chúng có thể hiện hữu khắp quanh ta, nhưng lại dường như 
mơ hồ hết sức khó nắm bắt hay tìm gặp. Lắm khi chúng ta 
phải dày công tìm kiếm hay xây đắp vất vả nhưng cuối cùng 
lại chẳng tìm được gì... 


Trong một buổi họp mặt thân hữu khá đông người, chủ 
nhà bất ngờ đề nghị tất cả mọi người cùng tham gia một cuộc 
chơi. Mỗi người được nhận một quả bóng nhựa và được yêu 
cầu viết tên mình lên quả bóng. Sau đó, những quả bóng 
được gom lại và ném lẫn lộn vào một căn phòng trống. Tiếp 
đến, mọi người được yêu cầu trong vòng ð phút phải tìm lại 
đúng quả bóng có tên mình. Một quang cảnh chen lấn hỗn 
loạn lập tức diễn ra khi mọi người đều cố tìm lại quả bóng của 
mình nằm lẫn trong rất nhiều quả bóng khác. Điều tất nhiên 
là chỉ có một số rất ít người may mắn tìm được, còn phần lớn 
những người khác thì thời gian 5 phút tìm kiếm là quá ít và 
họ không thể nào tìm được. 


30 


¿ 2m 20qnwft túc cụ 





Đợi cho không khí xôn xao tạm lắng xuống, vị chủ nhà 
điểm tĩnh đưa ra một đề nghị khác. Lần này, mỗi vị khách 
được yêu cầu vào lấy một quả bóng bất kỳ, sau đó mang nó 
trao cho người có tên trên quả bóng. Thật kỳ lạ, chỉ chưa đầy 
3 phút sau, tất cả những quả bóng đều đã được trao trả về 
đúng với người đã ghi tên trên bóng. 


Bài học nào được rút ra từ câu chuyện này? Khi mỗi chúng 
ta đều cố hết sức tìm kiếm, vun vén riêng cho hạnh phúc của 
bản thân mình, con đường tìm kiếm đó trở nên đầy gian nan, 
vất vả nhưng kết quả lại chưa biết chắc sẽ như thế nào. Ngược 
lại, khi mỗi người đều quan tâm đến niềm vui và hạnh phúc 
của người khác, thì điều không tính toán nhưng lại tất nhiên 
phải đến là chắc chắn sẽ có ai đó mang giúp “quả bóng hạnh 
phúc” đến trao tận tay cho mình. Và trong trường hợp đó, rõ 
ràng là tất cả mọi người đều có lợi. Cộng đồng xã hội sẽ trở 
thành ngôi nhà chung thân ái cho tất cả mọi người, vì mỗi 
người đều quan tâm đến niềm vui và hạnh phúc của người 
khác. 


Khi ta mở lòng thương yêu và quan tâm đến hạnh phúc 
tha nhân, hạt giống hạnh phúc trong ta cũng tự nó nảy mầm 
xanh tốt, và ta dễ dàng trở thành bạn hữu của tất cả những 
ai ta có dịp tiếp xúc. Khi ta hẹp hòi ích kỷ, cố đi tìm những 
niềm vui và hạnh phúc cho riêng mình, ta trở thành đối thủ 
của tất cả mọi người quanh ta, vì hạnh phúc trong trường 
hợp này trở thành một thứ tài nguyên hạn chế không đủ cho 
tất cả mọi người, và mỗi người đều phải cố hết sức mình để 
giành giật, cướp lấy. 

Hãy luôn chọn cách đi tìm quả bóng giúp người khác, vì 
chắc chắn sẽ có người tìm giúp quả bóng bạn cần. Đừng chen 
lấn hỗn loạn để giành lấy một thứ mà tất cả những người 
quanh bạn đều muốn có, vì sẽ không ai muốn nhường cho 
bạn cả. 


j1 


Xiní: ngitiệm trị tập 





Điều quan trọng nhất ở đây là, chính thái độ của chúng 
ta sẽ quyết định việc chúng ta đi tìm hạnh phúc trong môi 
trường như thế nào. Cùng hợp sức thân thiện với mọi người 
để xây dựng một cộng đồng chung tốt đẹp trong đó có chính 
bản thân ta, hay đối đầu với tất cả để giành lấy những gì ta 
nghĩ rằng chỉ riêng ta xứng đáng được thụ hưởng? Thái độ 
đúng đắn sẽ giúp ta thực sự có được hạnh phúc, trong khi 
một thái độ sai lầm sẽ đẩy ta vào cuộc chạy đua với cái bóng 
của chính mình, nghĩa là sẽ không bao giờ đạt được mục đích. 


32 


Tuần thứ 2 tháng 3 năm 2017 


ó một đạo hữu tu tập theo Phật giáo Nam truyền 

đặt câu hỏi với tôi: “Một số thầy Nam tông nói rằng 
không có đức Phật A-di-đà, cũng không có Bồ Tát Quán Thế 
Âm, vì trong kinh điển Nam truyền (tạng Pali) không có nói 
đến. Họ cho rằng đó chỉ là những hình tượng huyễn hoặc, 
không có thật. Điều đó phải hiểu thế nào?” Trong lá thư tuần 
này, chúng tôi xin đề cập một vài ý tưởng có liên quan đến 
câu hỏi này, cũng như liên quan đến con đường tu tập thiết 
thực nhất của mọi người Phật tử. 


Đối với câu hỏi trên, việc trả lời có hay không, đúng hay 
sai, đều không thực sự liên quan đến sự tu tập hành trì của 
người Phật tử. Hơn thế nữa, khi tất cả chúng ta đều là những 
người còn đang trên con đường tu tập theo lời Phật dạy, thì 
việc khẳng định hay phủ định vấn đề trên đều không thích 
hợp. Thay vì vậy, chúng ta hãy quán chiếu vấn đề ngay từ 
những kinh nghiệm tu tập của bản thân mình để thấy được 
những điều gì là cần thiết cho sự tu tập và những gì là không 
cần thiết, phải gạt bỏ đi. Vì thế, tôi đã hỏi người vừa nêu câu 
hỏi trên: “Chị tu tập theo Phật giáo Nam tông, vậy có từng 
thực hành phép quán từ b1 hay chăng?” 


- Có, tôi vẫn thường thực tập. 
- Vậy khi chị quán khởi tâm từ và ban rãi đến với chúng 
sinh phương đông, phương tây v.v... chị có tin là sẽ có một 


nguồn năng lượng nào đó được truyền đến các chúng sinh ấy 
hay không? 


33 


(Xinft ngitiệm tt tập 





- Có chứ. 


- Ví như một ngày nào đó tôi gặp bệnh khổ, chị biết tin 
nhưng không đến thăm được, liệu chị có nghĩ đến tôi trong 
lúc thực hành quán tâm từ hay không? Chị có hướng tâm từ 
đến tôi và mong tôi mau khỏi bệnh hay chăng? 


- Chắc chăn là có. 


- Vậy chị có tin rằng tôi sẽ nhờ vào sự hướng tâm từ của 
chị, sự cầu nguyện của chị... mà được sớm khỏi bệnh hay 
chăng? 


- Có... có chứ... Tôi tin chắc chắn là như vậy. 


Tôi liền nói với chị bạn ấy: “Chị dù có lòng tin nhiệt 
thành, bất quá cũng chỉ vừa hướng tâm tu tập được vài mươi 
năm. Hoặc cho dù là người có nhân duyên tốt, được tiếp cận 
sớm với đạo Phật, thì bất quá cũng chỉ được chừng năm bảy 
mươi năm tu tập trong đời này là nhiều lắm rồi. Với công phu 
tu tập như thế mà chị tin là đã có thể hướng tâm từ đến với 
người khác, truyền cho họ năng lượng tích cực nhờ tâm từ 
đó... Vậy nếu có người từng tu tập nhiều đời nhiều kiếp, thậm 
chí là vô lượng kiếp đã qua, thì việc có được một tâm từ lớn 
rộng bao la, có năng lực phi thường trong việc cứu khổ ban 
vui cho người khác, lẽ nào lại là điều không thể có? Và nếu có 
những vị như thế, thì đó là Phật, đó là Bồ Tát... cho dù muốn 
gọi bằng danh xưng nào, cũng đâu có gì quan trọng?” 


Trong kinh đức Phật từng dạy rằng: “Những điều ta biết 
nhiều như lá trong rừng, những gì ta dạy cho các tỳ-kheo chỉ 
như nắm lá trong tay mà thôi. Đó là vì, những điều nhiều 
như lá trong rừng kia chẳng liên quan gì đến sự tu tập giải 
thoát nên ta không dạy. Tn chỉ dạy cho các tỳ-kheo những 
điều thực sự có liên quan đến sự tu tập giải thoát.” 


Không ít người trong chúng ta vẫn thường chạy theo 


34 


(X(drm Cá Cfrowg C7 





những tri thức, biện luận nhiều “như lá trong rừng”, mà 
quên đi sự quý báu và giá trị thiết thực của “nắm lá trong 
tay”. Khi có những người Phật tử luôn tranh cãi nhau về việc 
cõi Phật A-di-đà có hay không, Kinh điển Đại thừa có phải 
do Phật thuyết hay không v.v... điều đó thường không hẳn là 
do họ quan tâm đến sự tu tập giải thoát, mà thường là vì sự 
sa đà, bị cuốn hút vào khu rừng tri thức, biện luận, đến nỗi 
quên đi việc họ đang sẵn có trong tay một “nắm lá giải thoát” 
vô cùng quý giá, mầu nhiệm. 


Sự thật là mỗi người chúng ta khi đã về quy y Tam bảo 
thì đều sẵn có trong tay một “nắm lá giải thoát”. Đó chính là 
Tam quy, ngũ giới và bất kỳ pháp môn nào mà chúng ta chọn 
để tu tập, như niệm Phật, trì chú, ăn chay, tụng kinh v.v... 
Mỗi người đều có quyền lựa chọn tùy theo căn cơ của mình, 
không ai bắt buộc phải giống với ai. Tuy nhiên, khi chúng ta 
biết trân trọng giáo pháp để thực hành theo đó, thì kết quả 
tất yếu là ta sẽ sớm nếm được hương vị giải thoát thông qua 
việc bót khổ thêm vui ngay trong đời sống. 


Ngược lại, nếu thay vì nỗ lực tinh cần tu tập, chúng ta 
lại hướng tâm theo sự tranh biện về những vấn đề mà bản 
thân mình thực sự chưa chứng nghiệm, thì điều đó sẽ không 
mang lại ích lợi gì cả. Kinh Pháp cú dạy rằng: “Ý dẫn đầu các 
pháp.” Vì thế, nếu ta đem tâm ý phân biệt hơn thua để tranh 
cãi về một vấn đề, thì cho dù vấn đề đó có là giáo pháp thâm 
sâu, khi qua tâm phân biệt ấy cũng sẽ bị biến thành những 
“đám lá trong rừng” hoàn toàn vô bổ. Trong khi đó, chỉ cần 
với những giáo pháp căn bản nhất như Tam quy, Ngũ giới, 
nhưng nếu ta có thể đem hết tâm lực thọ trì, tinh tấn làm 
theo, thì đó chính là “nắm lá trong tay”, chắc chắn sẽ là bậc 
thang đưa ta hướng dần đến giải thoát. 


Phật pháp không phải là những lý thuyết cao xa trừu 
tượng, mà Phật pháp của mỗi người chính là những điều thích 


35 


(Xinít ngitiệm tt tập 





hợp nhất với người ấy để có thể tu tập hành trì và hướng dần 
đến sự giải thoát khỏi khổ đau phiền não. Khi đến với đạo 
Phật, điều quan trọng nhất chúng ta cần là một phương thức 
giảm nhẹ khổ đau. Nếu không biết trân quý “nắm lá trong 
tay” và nỗ lực sử dụng một cách hiệu quả, chắc chắn chúng 
ta sẽ chết ngộp giữa “rừng lá” mà không tìm được chút hương 
vị giải thoát nào. 

Đối với người tu tập thiền quán thì “nắm lá trong tay” 
chính là các phương thức thiền tập sao cho hiệu quả nhất, 
có công năng chuyển hóa được những tập khí tham, sân, sĩ. 
Đối với người tu tập pháp môn Tịnh độ thì “nắm lá trong tay” 
chính là biết chú tâm vào câu niệm Phật, dứt sạch chướng 
duyên để tâm thức ngày càng trở nên an tịnh, đạt đến sự 
“nhất tâm bất loạn”. Đối với người tụng kinh, niệm Phật... 
cũng đều như vậy, cho đến việc giữ giới, ăn chay, làm lành, 
lánh dữ... cũng đều như vậy. Nếu chúng ta không biết trân 
quý những điều mình học hiểu được từ Phật pháp để rồi nỗ 
lực tu tập hành trì, thì cho dù có cất công nghiên cứu tìm 
hiểu Tam tạng Kinh điển, xét cho cùng cũng chẳng ích lợi 
gì, và do đó sẽ khiến cho bao nhiêu tri thức quý giá đều biến 
thành vô dụng như “lá trong rừng”. 


Điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là, đừng nhìn vào 
“nắm lá trong tay” của người khác rồi khởi tâm phân biện, 
tranh luận thị phi, cho rằng những gì mình đang hiểu đang 
làm mới là chân lý, còn những gì người khác thực hành đều 
là sai lầm, tà đạo. Cách nhận thức sai lệch này sẽ hủy hoại 
mọi công phu tu tập của chúng ta, bởi nó khiến cho ta không 
bao giờ thực sự cảm nhận được ý nghĩa trong lời Phật dạy và 
chỉ biết chạy theo những tri kiến hý luận vô bổ mà thôi. Hãy 
thường xuyên tự quán xét chính mình để hiểu sâu và làm 
đúng theo những gì đã học được từ Phật pháp. Bằng cách 
đó, ta mới nhận biết ngày càng rõ hơn “nắm lá trong tay” 


36 


(X(dtm Cá Cfrowtg Ca c 





của chính mình, nghĩa là những phương thức hữu hiệu nhất 
mang đến cho ta hương vị của sự giải thoát, bót khổ thêm 
VUI. 


Kinh Duy-ma-cật dạy rằng: “Từ chỗ khởi làm mà có được 
niềm tin sâu vững.” (Tùy kỳ phát hành tắc đắc thâm tâm.) 
Nếu chúng ta không thực sự khởi làm từ những gì mình học 
hiểu được, thì mãi mãi ta sẽ không bao giờ có được niềm tin 
sâu vững vào Phật pháp. Và khi thiếu niềm tin sâu vững, ta 
sẽ không bao giờ có đủ sức mạnh và ý chí để dấn bước trên 
đường dài. 

Vì thế, điều cốt yếu trong sự tu tập không phải là ta chọn 
theo pháp môn nào, mà là ta đã thực sự nỗ lực hành trì theo 
đúng với những gì mình nhận hiểu được từ Phật pháp hay 
chưa. Không có sự thực hành tu tập, hạt giống Phật pháp sẽ 
không bao giờ có thể nảy mầm, và vì thế chúng ta không thể 
mong chờ sự đơm hoa kết trái từ những hạt giống không nảy 
mầm như thế. 


bXi 


38 


Tuần thứ 3 tháng 3 năm 2017 


Vạn nháp tô thường 


gười xưa thường nói: “Nhân vô thập toàn”, nghĩa là 

con người chẳng có ai toàn hảo về mọi mặt. Trong 
thực tế, điều đó chỉ là một trong rất nhiều thực tế cần nhận 
biết của cuộc đời. Đức Phật khuyên chúng ta hãy nhìn thẳng 
vào bản chất thực tế của cuộc đời này để thấy rằng không chỉ 
vấn đề toàn hảo của mỗi con người là tương đối, mà tất cả mọi 
hiện tượng vật chất cũng như tỉnh thần ta đang nhận biết 
cũng đều là tương đối và giả tạm, không hề tồn tại vĩnh hằng 
bất biến với thời gian. Một số người cho rằng nhận thức như 
vậy là quá bi quan và có thể làm chúng ta mất đi niềm vui 
sống. Liệu cách nghĩ này có đúng không? Trong lá thư tuần 
này, chúng tôi xin chia sẻ một vài khía cạnh có liên quan đến 
vấn đề này. 


Sở dĩ đức Phật dạy rằng tất cả các hiện tượng đều tương 
đối và giả tạm, không thường hằng, là vì chúng luôn hiện 
hữu trong mối quan hệ duyên sinh tương tác với các hiện 
tượng khác. Không một hiện tượng nào tự nó khởi sinh và tồn 
tại mà không có sự tương quan với vô số những hiện tượng 
khác. Đó là một sự thật mà chúng ta chỉ có thể nhận ra chứ 
không thay đổi được. Trong thế giới vật chất, một hạt giống 
nảy mầm cần phải có đủ nhiều điều kiện thuận lợi như đất 
ẩm, hơi ấm, ánh nắng... Nếu thiếu đi các điều kiện thuận lợi, 
hiện tượng nảy mầm của hạt giống không thể diễn ra. Trong 
thế giới tinh thần hoặc cảm xúc, một tình cảm thương, ghét 
hay ưa thích của chúng ta cũng không thể tự nó sinh khởi, 
mà phải do nhiều yếu tố ngoại duyên cũng như nội tại. Chỉ 


39 


Xinít ngitiệm trị tập 





cần các yếu tố đó thay đổi khác đi, cảm xúc của chúng ta cũng 
sẽ thay đổi hoặc thậm chí là không sinh khởi nữa. 


Hiểu đúng về sự thật này không có nghĩa là bi quan, mà 
là một cách nhận thức đúng đắn và sáng suốt. Với nhận thức 
đúng, chúng ta mới có được thái độ và cách hành xử đúng, do 
đó không chịu - hoặc ít nhất cũng là hạn chế được - sự cuốn 
hút vào dòng xoáy khổ đau của tâm thức bất như ý khi mọi 
việc diễn ra không như ta mong muốn. 


Trong thực tế, những điều kiện tốt đẹp và thuận lợi 
không thể gắn bó mãi cùng ta, cho dù ta rất muốn như thế. 
Điều kiện sống quanh ta liên tục thay đổi, môi trường và con 
người cũng thay đối, tất yếu sẽ dẫn đến những thay đổi mà 
nhiều khi ta không hề mong muốn. Tuy nhiên, khi hiểu đúng 
về quy luật vận hành của thực tại, ta sẽ dễ dàng chấp nhận 
những đổi thay không mong muốn đó, thay vì khởi tâm oán 
hận, bực tức... 


Trong quan hệ tình cảm cũng vậy. Những người ta yêu 
thương và thương yêu ta không phải bao giờ cũng duy trì 
được những tình cảm ấy một cách vĩnh hằng. Khi ta đáp 
ứng được những phẩm chất nhất định mà một người khác 
đang mong muốn, ta có được sự thương yêu. Khi ta thay đổi, 
hoặc thậm chí sự mong muốn của người ấy thay đổi, tình 
cảm cũng thay đổi như một sự tất yếu. Hiểu được điều đó, ta 
không thể mong cầu nắm giữ mãi mãi một tình cảm nào đó. 
Thay vì vậy, ta sẽ cố gắng làm hết sức mình trong phạm vi có 
thể được để vun bồi một tình cảm tốt đẹp, nhưng đồng thời 
cũng phải sẵn sàng chấp nhận việc mất đi tình cảm ấy khi 
hoàn cảnh đổi thay. 


Đối với những vật sở hữu mà ta có được thì sự tồn tại mong 
manh của chúng lại càng rất dễ nhận ra. Ta có thể mất chúng 
bất cứ lúc nào, cho dù ta có ưa chuộng, trân quý đến mức nào 


40 


(Uạu (/ÖWtáp (0ô Chường cú 





đi chăng nữa. Một cái bình cổ có thể vỡ tan trong nháy mắt, 
chiếc nhẫn mà ta yêu quý có thể sơ ý rơi mất không sao tìm lại 
được... Mọi thứ đều có thể rời bỏ ta có vẻ như không báo trước, 
nhưng sự thật là chúng luôn tuân theo một nguyên lý chung: 
không có sự vật nào tôn tại vĩnh hằng. 


Nhận thức đúng về thực tại tương đối và giả tạm, vô 
thường là một yếu tố quan trọng có thể giúp ta vượt qua 
nhiều trạng thái khổ đau trong cuộc sống. Càng say đấm 
với những giây phút yêu thương ngọt ngào, ta càng đau đớn 
nhiều hơn khi mất đi tình yêu ấy; càng bám víu vào những 
gì đang sở hữu, ta càng khổ sở nhiều hơn khi chúng mất đi... 
Sống tỉnh thức và nhận biết đúng thật về mọi hiện tượng 
không có nghĩa là ta hờ hững, lãnh đạm với mọi niềm vui 
trong cuộc sống, mà là ta nhận biết đúng để biết trân quý đến 
mức tối đa những gì đang có được, nhưng không bám víu để 
dẫn đến khổ đau. 


Có một giai thoại về Nguyễn Công Trứ kể rằng, khi bị 
vua cách chức quan, bắt phải làm người lính hầu cầm giáo 
đứng gác, các bạn đồng liêu cũ đi ngang qua hỏi ông như thế 
có nhục không, ông thản nhiên trả lời: “Khi tôi làm quan 
chẳng thấy đó là vinh, thì nay làm lính nào có gì là nhục!” 


Vinh, nhục, thăng, trầm... là những điều tất nhiên trong 
cuộc sống. Dù muốn hay không, chúng ta vẫn nhiều khi phải 
trải qua những hoàn cảnh ấy mà không phải tất cả đều do ta 
quyết định. Chẳng thế mà người xưa từng có câu: “Luận anh 
hùng bất phân thành bại.” Bởi hoàn cảnh mang đến sự thành 
bại có vô số yếu tố, và khi nghịch duyên đầy rẫy thì dẫu bậc 
anh hùng cái thế cũng phải chấp nhận thất bại mà thôi. 


Thiền sư Vạn Hạnh đời Lý có kệ rằng: “Nhậm vận thịnh 
suy vô bố úy”, đón nhận sự thịnh suy hay thăng trầm, thành 
bại trong cuộc sống với một tâm thái an nhiên tự tại không sợ 


4I 


(Xinít ngitiệm tt tập 





sệt, đó không phải là bi quan, mà là sáng suốt và dũng cảm. 
Cuộc sống của mỗi người chúng ta luôn đầy dẫy những cặp 
tương đối như được mất, hơn thua, tốt xấu, yêu ghét, hay dở, 
thăng trầm, vinh nhục... nhưng xét cho cùng không có hoàn 
cảnh nào trong số đó là mãi mãi trường tổn. Hiểu được như 
thế, nên cách ứng xử đúng đắn nhất trong mọi hoàn cảnh 
vẫn luôn là “nhậm vận thịnh suy vô bố úy”. 


Trong thực tế chúng ta từng chứng kiến hoặc nghe nói 
đến không ít những trường hợp quyên sinh vì tình phụ, hoặc 
nhảy lầu tự tử vì kinh doanh phá sản... Ở mức độ nhẹ hơn, 
không ít người quên ăn bỏ ngủ vì giận hờn ghen tức, hoặc 
đứng ngồi không yên vì lo sợ mất việc... Tất cả những tâm 
trạng đau đón đó thực sự không giúp ta cải thiện hoàn cảnh 
tích cực hơn, mà chỉ nhấn chìm ta sâu hơn vào những khổ 
đau dằn vặt. Vì thế, tốt nhất là ngay từ khi những hoàn cảnh 
bất như ý còn chưa xảy ra, chúng ta nên luôn có sự tu tập 
quán chiếu để rèn luyện cho mình một nhận thức đúng đắn, 
một thái độ sẵn sàng “nhậm vận thịnh suy vô bố úy”. 


Mong sao những chia sẻ ngắn ngủi này có thể giúp ích 
phần nào trong việc mang lại niềm vui và giảm bớt khổ đau 
trong đời sống. 


42 


Tuần cuối tháng 3 năm 2017 


Lời chur Phật (lay 


M;: trong những điều hầu hết chúng ta đều quan 
tâm trong cuộc sống là phải sống như thế nào để 
cuộc sống này luôn thực sự có ý nghĩa. Chính từ sự quan tâm 
đó, trải qua dòng thời gian, nhân loại đã hình thành và hoàn 
thiện dần các phạm trù đạo đức, triết học, giáo dục... và kể cả 
tín ngưỡng. Mục đích cuối cùng của tất cả các phạm trù khác 
nhau này phải chăng cũng đều là để hướng con người đến chỗ 
sống tốt hơn, sống có ý nghĩa hơn? 


Mỗi chúng ta đều nhờ vào sự hấp thụ những nền tảng 
giáo dục, đạo đức, tín ngưỡng, triết học... nên mới có được một 
quan điểm sống đúng đắn trong đời sống. Không có sự huân 
tập những nền tảng tốt đẹp đó, chúng ta sẽ rất dễ dàng chạy 
theo những cám dỗ, dễ dàng phạm vào bất kỳ tội lỗi nào để 
thỏa mãn những dục vọng của bản thân mình. Để thực sự 
trở thành một người tốt, chúng ta phải luôn tự vấn mình về 
những việc đã làm, những lỗi lầm đã vấp phải, nhằm không 
ngừng tu sửa, hoàn thiện bản thân. Thế nhưng, có một điều 
chúng ta thường rất dễ quên đi trong nỗ lực tự vấn này. Đó 
là ta chỉ quan tâm hối tiếc và nỗ lực sửa chữa những điều 
không tốt mà mình đã làm, nhưng lại rất hiếm khi hối tiếc 
về những việc tốt mà ta đã không làm khi có cơ hội. Chính 
khuynh hướng này đã nhiều khi biến chúng ta thành những 
con người vô cảm, lạnh lùng. Và trong trường hợp đó thì cho 
dù ta không làm bất cứ điều gì sai trái, cũng khó lòng có thể 
thực sự được xem là người tốt. 


45 


(Xinft ngitiệm tt tập 





Kinh Đại Bát Niết-bàn có bài kệ tóm gọn ý nghĩa những 
lời Phật dạy qua tất cả Kinh điển: 


Chư ác mạc tác, 

Chúng thiện phụng hành, 
Tự tịnh kỳ ý, 

Thị chư Phật giáo. 

Tạm dịch: 

Không làm các việc ác, 
Thành tựu các việc lành, 
GIữ tâm ý thanh tịnh, 
Chính lời chư Phật dạy. 


Bài kệ bốn câu này nêu ra ba phạm trù tu tập, và câu 
cuối cùng khẳng định để tạo niềm tin chắc chắn rằng cả ba 
phạm trù nêu trên chính là toàn bộ ý nghĩa lời dạy của chư 
Phật. 


Phạm trù thứ nhất, “không làm các việc ác” chính là điều 
mà tất cả chúng ta đều quan tâm ngay từ khi bước vào con 
đường tu tập. Nhưng phạm trù thứ hai lại rất thường bị chúng 
ta xao lãng. Hay nói khác đi, việc phạm vào một điều xấu ác 
có thể làm ta day dứt, hối hận, và từ đó sinh khởi quyết tâm 
sửa đổi tự thân, nhưng việc bỏ qua không làm một điều tốt 
khi có cơ hội lại thường bị chúng ta xem như việc hết sức bình 
thường, không có gì đáng nói. Và do đó ta tự nghĩ không có gì 
phải cảm thấy có lỗi. Tuy nhiên, khi suy ngẫm lại câu thứ hai 
trong bài kệ dẫn trên, ta có thể thấy rõ là mình đã không làm 
đúng theo lời Phật dạy: “Thành tựu các việc lành.” 


Như vậy, chúng ta thấy rõ rằng để thực sự sống tốt thì 
không chỉ “không làm các việc ác” mà còn phải “làm tất cả 
việc lành”. Tất nhiên, ở đây hàm ý là khi ta có được cơ hội 


“4 


-tời (2lur ()Wtật 2q ý 





để làm những việc lành ấy. Câu chuyện sau đây về ông Thị 
trưởng Fiorello LaGuardia ở thành phố New York vào năm 
1985 là một minh họa rất sống động cho ý nghĩa này. 


Một bà lão nghèo trong thành phố phạm tội ăn cắp một 
ổ bánh mỳ và bị đưa ra xét xử. Bà lão khai là đang nuôi hai 
đứa cháu ngoại không có cha, trong khi mẹ của chúng thì 
ốm liệt giường. Vì thương cháu sắp chết đói, bà đã buộc lòng 
phải phạm tội ăn cắp. Sau khi nghe rõ câu chuyện, ông Thị 
trưởng tuyên phạt bà lão 10 đô-la về tội ăn cắp hoặc phải bị 
giam 10 ngày nếu không nộp phạt. Nhưng rồi ngay sau đó, 
ông đã dùng tiền riêng của mình để nộp phạt thay cho bà lão, 
đồng thời hướng về tất cả cử tọa tham dự phiên tòa, ông nói: 
“Còn đối với tất cả quý ngài, tôi xin tuyên phạt mỗi người 50 
xu vì tội quý ngài đã không làm gì, để cho một bà lão già yếu 
và nghèo túng đến nỗi phải đi ăn cắp bánh mì nuôi cháu giữa 
thành phố của chúng ta.” 


Cả phòng xử án đều lặng đi trước lời tuyên án lạ lùng của 
ông Thị trưởng, nhưng rổi tất cả đều kịp hiểu ra và hưởng 
ứng, góp ngay mỗi người 50 xu để giúp đỡ bà lão. 


A»»” 


Hầu hết chúng ta đều cảm thấy mình không thể “có tội 
khi không làm gì cả. Nhưng thật ra, khi hoàn cảnh cho phép 
mà ta hờ hững bỏ qua những điều tốt đẹp không nỗ lực làm, 
đó cũng chính là một biểu hiện khác của tội lỗi. 

Vì thế, nhà văn Edmund Burke đã nói rất đúng về ý 
nghĩa này: “Điều kiện duy nhất để cái ác ngự trị chính là khi 
những người tốt không làm gì cả.” (The only thing necessary 
for the triumph of ev1l 1s for øood men to do nothing.) Còn 
triết gia Voltaire thì gay gắt hơn khi lên án sự vô tâm của 
tất cả mọi người: “Chúng ta có lỗi về những điều tốt mà ta đã 
không làm.” (Every man 1s gullty of all the good he dĩd not 
do.) 


45 


Xinít ngitiệm trị tập 





Không phải ai ai cũng dễ dàng đồng ý với những nhận 
định trên, nhưng sự thật là khi sự vô cảm và “không làm điều 
tốt” lan rộng trong xã hội, ta không thể nào mong đợi xã hội 
ấy phát triển tốt đẹp. 


Và trong nhiều trường hợp cụ thể hơn thì ý nghĩa “có tội” 
khi “không làm gì cả” sẽ hiển nhiên đến mức không thể phủ 
nhận. Một tai nạn xảy ra trên đường phố, những người dửng 
dưng đi qua mà không nỗ lực làm gì đó để cứu giúp các nạn 
nhân đều phải xem là có tội. 


Trở lại với ba phạm trù trong bài kệ của kinh Niết-bàn, 
ngoài việc “tránh ác, làm lành”, ta còn thấy câu kệ thứ ba đề 
cập đến việc “giữ tâm ý thanh tịnh”. Hầu hết chúng ta chẳng 
những thường xao lãng với câu thứ hai như trên vừa nói, mà 
đối với câu thứ ba này cũng thường xem như chỉ dành cho 
những bậc tu hành xuất thế hoặc chí ít cũng đã dày công tu 
tập. Thật ra, việc giữ tâm ý thanh tịnh chẳng những là một 
phạm trù tu tập thiết yếu cho tất cả mọi người, mà còn là 
pháp tu phải áp dụng ngay trong cuộc sống hằng ngày, nếu 
chúng ta muốn cho sự tu tập của mình đạt được hiệu quả 
thiết thực. 


Vì thế, bài kệ ngắn gọn trên quả thật đã nêu đầy đủ và 
chính xác những gì chúng ta cần phải quan tâm trong sự tu 
dưỡng bản thân. Hơn thế nữa, cả ba phạm trù được nêu ra là 
có quan hệ mật thiết và hỗ tương cho nhau, nếu thiếu đi một 
trong ba đều không thể thành tựu công phu tu tập. 


Bởi vì sự tu tập làm lành lánh dữ nếu thực sự xuất phát 
từ tâm từ bi, lợi tha thì ta sẽ không thể vô tâm, lãnh đạm 
với những khổ đau, khó khăn của người khác. Do đó, chẳng 
những ta không làm các việc xấu ác vì gây tổn hại đến người 
khác, mà nếu có cơ hội giúp người, ta cũng không thể bỏ qua 
không làm. Đó chính là ý nghĩa “không làm cũng có tội”. 


46 


-Đời (lu (/) tật )q@/ ví 





Nhưng cho dù ta có nỗ lực làm lành lánh dữ, nếu không 
biết chú tâm đến việc tu dưỡng tâm ý thanh tịnh mà để cho 
những tâm niệm tham muốn hoặc sân hận thúc đẩy, sai sử, 
thì chắc chắn sớm muộn gì những nỗ lực làm lành lánh dữ 
của ta cũng sẽ tan thành mây khói, ta sẽ dễ dàng sa đọa vào 
những hành vi xấu ác mà thôi. Đó là vì như Phật đã dạy 
trong kinh Pháp Cú: “Ý dẫn đầu các pháp.” 


Do đó, việc tu dưỡng tâm ý thanh tịnh vừa là một phạm 
trù tu tập quan trọng, thiết yếu, mà đồng thời cũng là một 
phương tiện hỗ trợ, giúp ta có thể thực hành nỗ lực làm lành 
lánh dữ một cách dễ dàng hơn. 


Cho nên, có thể nói cả ba phạm trù tu tập được đề cập trên 
giống như ba chân vạc, nếu thiếu đi một sẽ không đứng vững. 
Người tu tập nếu hiểu được điều này thì sự tu dưỡng bản thân 
chắc chắn sẽ đúng hướng và dễ dàng, hiệu quả hơn. 


47 


48 


Tuần đầu tháng 4 năm 2017 


0n frờnw tu tận 


C ó một khuynh hướng mà hầu hết mọi người thường 
rơi vào là khi theo đuổi một việc gì, ta luôn mong 
muốn sao cho chỉ phải bỏ ra ít công sức nhất nhưng phải đạt 
được hiệu quả sâu rộng nhất, tốt đẹp nhất. 


Đi vào siêu thị, ta luôn muốn chọn mua những thứ rẻ 
nhất mà tốt nhất. Thuê mướn nhân công, ta muốn họ phải 
làm cho ta thật nhiều việc khó nhọc nhưng với đồng lương rẻ 
nhất. Chọn mua các vật dụng cho gia đình, ta luôn muốn có 
những thứ nào tốt nhất, bền nhất nhưng với giá thấp nhất! 
Ngẫm kỹ lại, cái khuynh hướng mong muốn như thế chẳng 
phải là hết sức vô lý hay sao? Tuy nhiên, chỉ vì mọi người 
ai ai cũng nghĩ như thế, ai ai cũng muốn như thế, nên cái 
khuynh hướng vô lý này lại dường như đã trở thành một lối 
suy nghĩ hết sức bình thường đối với hết thảy mọi người. 


Và chính từ lối suy nghĩ “hết sức bình thường” (nhưng vô 
lý) này, nên chúng ta mỗi ngày đều tiếp xúc với những mẩu 
quảng cáo cũng hết sức vô lý nhưng lại thấy là hoàn toàn 
bình thường, như “mua một tặng một”, “giảm 50% giá bán” 
v.v... Hãy thử nghĩ mà xem, nếu một nhà sản xuất chỉ có thể 
thu lại được 50% số tiền họ dự kiến khi bắt đầu sản xuất 
một món hàng, liệu họ có thể tiếp tục làm ăn khấm khá và 
phát triển được chăng? Vì thế, sự thật ở đây là chỉ vì để đáp 
ứng cái mong muốn vô lý của mọi người, nên trong hầu hết 
trường hợp thì các nhà sản xuất, cung cấp dịch vụ... đã làm 
một việc rất đơn giản là nâng giá bán lên gấp đôi rồi sau đó 
tuyên bố giảm một nửa hoặc “mua một tặng một”. Và khi đó, 


49 


Xiní: ngiiệm tt tập 





người mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ sẽ có được cái ảo giác 
mừng vul và thỏa mãn vì đã mua được với “giá rẻ nhất” đúng 
như mong muốn. 


Điều đáng buôn là không chỉ trong việc mua sắm mỗi 
ngày, mà chúng ta còn mang cả cái khuynh hướng vô lý đó vào 
con đường tu tập! Chúng ta hoang phí vài ba chục năm dài 
sống buông thả theo dục vọng, rồi chỉ qua vài ba tháng ngắn 
ngủi đến với một đạo trường nào đó hoặc tự mình nỗ lực tu tập 
tại gia, chúng ta lại phiền lòng vì sao chưa thấy những thành 
quả chuyển hóa tốt đẹp như mong muốn! Chúng ta dành hơn 
nửa đời người để bon chen, trôi dạt trong cuộc sống với đầy 
những mánh khóe, lừa lọc phải đối phó mỗi ngày, rồi chỉ ghé 
lại cửa chùa trong một vài năm ngắn ngủi, ta lại băn khoăn 
tự hỏi sao vẫn chưa thấy lòng nhẹ nhàng thanh thoát! Chúng 
ta chôn vùi nhiều năm trong vô số những niềm tin mông muội 
vô căn cứ của thế gian, rồi chỉ sau khi đọc qua một vài quyển 
kinh Phật, ta lại thất vọng vì sao mình chưa thấu suốt được 
con đường giác ngội 


Nhiều người trong quý vị khi đọc qua những dòng trên 
đây có thể sẽ nghĩ ngay rằng người viết đã quá cường điệu hóa 
vấn đề chứ không mấy ai lại có những suy nghĩ và khuynh 
hướng vô lý đến thế. Tuy nhiên, chúng tôi không nói ra những 
điều này nhằm mục đích phân biện đúng sai hay bảo vệ cho 
một luận điểm của riêng mình. Chúng tôi chỉ muốn nói lên 
một sự thật mà chính bản thân chúng tôi trên con đường đến 
với đạo Phật cũng đã từng vấp phải. Trong từng mức độ khác 
nhau, hoặc lộ liễu đến mức dễ thấy hoặc tinh tế đến độ khó 
nhận biết, nhưng cái khuynh hướng mong cầu vô lý kia nó 
hầu như hiện diện ở tất cả chúng ta, bởi một lý do vô cùng 
đơn giản: nó chính là biểu hiện của lòng tham. Và khi chúng 
ta bước vào con đường tu tập không có nghĩa là chúng ta đã 
ngay lập tức trở thành một vị thánh, cho nên việc ta mang 


50 


Óoœ tường Cau Cập ví 





nguyên vẹn cái lòng tham ấy vào con đường tu tập cũng là 
chuyện hoàn toàn dễ hiểu. 


Nhưng chúng ta không chỉ ra những điều như trên để 
tự trách hay phê phán chính mình. Chúng ta cần nhận rõ sự 
thật ấy chỉ vì nó có thể cản trở con đường tu tập của chúng ta. 
Nó có thể khiến ta nản lòng thối chí sau vài ba năm tu tập, bởi 
cái cảm giác không được đáp ứng những điều mình mong đợi, 
mà không nhận ra được sự thật là những công sức tu tập ta 
vừa bỏ ra đó hãy còn quá nhỏ bé so với những bụi trần phiền 
não mà ta đã tự nguyện mang vào người trong biết bao nhiêu 
năm qua. Cũng vậy, với bao nhiêu thành kiến, định kiến mê 
lầm trong suốt một đời lăn lộn giữa trần tục, liệu ta có thể hy 
vọng thông suốt được giáo lý Phật-đà chỉ qua việc đọc vài ba 
quyển sách hoặc đi nghe năm bảy lần thuyết giảng? Vấn đề 
của hầu như tất cả chúng ta là phải chấp nhận sự thật đó, 
phải thấy rằng con đường tu tập chuyển hóa tự tâm hay hoàn 
thiện bản thân là một con đường dài, đòi hỏi thời gian và sự 
kiên trì, nhẫn nại. Tất nhiên là chúng ta sẽ từng bước giảm 
nhẹ được khổ đau và phiền não trên con đường tu tập, nhưng 
nếu ta luôn muốn có được những thành quả “tốt nhất mà rẻ 
nhất” thì chắc chắn đó chỉ là điều không tưởng mà thôi. 


Trở lại với những vấn đề sống chết của đời người, hay 
những gì sẽ đến với ta sau khi chết, đó hoàn toàn không phải 
những vấn đề đơn giản. Nhiều ngàn năm triết học và tôn giáo 
của Ấn Độ cổ xưa đã từng nghiền ngẫm và vẫn hoàn toàn bế 
tác cho đến khi Đức Phật ra đời. Sự giác ngộ hoàn toàn của 
Ngài đã mang lại nhiều nhận thức mới, cách hiểu mới về 
nhân sinh cũng như về vạn hữu. Vì thế, việc đạo Phật bác bỏ 
nhiều luận thuyết của các tôn giáo, triết thuyết khác cũng là 
điều dễ hiểu, bởi nếu như những luận thuyết ấy đã giải quyết 
được các vấn đề bất ổn của đời người, thì Đức Phật đâu cần 
phải ra đời và thuyết giảng giáo pháp? Các tôn giáo khác đều 


51 


(Xinít ngitiệm tt tập 





thừa nhận một đấng sáng thế, một vị chúa tế, Phạm thiên... 
tạo ra thế giới và con người. Đạo Phật bác bỏ điều đó. Các tôn 
giáo khác đều mặc nhiên thừa nhận có một linh hồn trường 
tồn vĩnh cửu để lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục. Đạo 
Phật bác bỏ điều đó. 


Tuy nhiên, Đức Phật đã bác bỏ các luận thuyết của ngoại 
đạo như thế nào, đã thuyết giảng như thế nào về linh hồn, 
về tâm thức con người cũng như về vòng xoay của sinh tử 
luân hồi, chắc chắn không thể là chuyện mỗi người có thể 
nắm hiểu thông suốt qua việc đọc vài ba tập sách hay thậm 
chí qua vài ba năm tu tập. Đó là những vấn đề lớn của cả đời 
người, của cả nhân loại, và chúng ta nhất thiết phải có những 
nỗ lực tương xứng mới có thể nhận hiểu được. Cho nên, vấn 
đề quan trọng và thiết thực nhất đối với mỗi chúng ta không 
phải là theo đuổi sự am tường hay uyên bác về giáo lý đạo 
Phật, mà là phải nhận hiểu đúng thật về những gì trong 
phạm vi đang tu tập của chính bản thân mình, để từng ngày 
từng ngày luôn có thể nỗ lực tu tập đúng hướng. Khi chúng ta 
đã tu tập đúng hướng thì những thành quả tốt đẹp của tương 
lai chắc chắn dù không mong cầu cũng sẽ dần dần có được. 


52 


Tuần thứ 2 tháng 4 năm 2017 


Thừi gian là tún tJuý 


M: người trong chúng ta khi sinh ra đều sẵn có 
những điều kiện nhất định để giúp ta dấn bước vào 
đời. Có người sinh ra trong gia đình quyền thế hoặc giàu có, 
và do đó con đường tiến thân của họ luôn sẵn có những thuận 
lợi, giúp đỡ. Nhiều người khác sinh ra với nền tảng giáo dục 
tốt từ gia đình, và đó cũng là vốn quý giúp họ trở nên người 
thành đạt đúng nghĩa. Nói chung, môi trường gia đình, xã 
hội mà chúng ta được sinh ra trong đó thường là những vốn 
liếng ban đầu để từ đó ta sử dụng và xây dựng cuộc đời của 
chính mình. Và những vốn liếng ban đầu đó thường khác biệt 
nhau ở mỗi cá nhân, không ai có thể so sánh thấy mình hoàn 
toàn giống với người khác, bởi mỗi người luôn có một hoàn 
cảnh chào đời khác biệt nhau. 

Tuy nhiên, nếu chỉ là như thế thì hẳn sẽ là một sự bất 
công lớn lao trong cuộc đời này, bởi có những người sinh ra với 
“vốn liếng” quá ít oi nghèo nàn, lẽ nào họ buộc phải mãi mãi 
làm “công dân hạng hai” trong xã hội? Thật may mắn thay, 
ngoài tất cả những vốn liếng đã nói trên, mỗi người trong 
chúng ta đều sẵn có một “nguồn vốn” khác có giá trị cao nhất 
và được phân phối cho mỗi người theo cách công bằng nhất. 


Nguồn vốn quý giá nhất mà chúng tôi muốn nói đến ở 
đây chính là thời gian. Từ lâu, tục ngữ đã có câu “Thời gian 
là vàng bạc”, nhưng trong thực tế thời gian không chỉ là vàng 


55 


(XinÍt ngitiệm tt tập 





bạc mà nó quý giá hơn rất nhiều. Nhờ có thời gian, chúng 
ta sẽ làm ra vàng bạc và vô số những giá trị khác, trong khi 
ngược lại, dù có bao nhiêu tiền bạc cũng không giúp ta kéo 
dài thêm được quỹ thời gian vốn có của mình. 


Nguồn vốn thời gian quý giá này được chia đều cho tất cả 
chúng ta, ai cũng như aI. Từ một doanh nhân bận rộn với thị 
trường toàn cầu cho đến em bé bán vé số quanh quấn nơi một 
con phố nhỏ, mỗi người đều có một “vốn liếng” thời gian như 
nhau, không hơn không kém: mỗi ngày với 24 giờ và mỗi giờ 
với 3.600 giây tuần tự trôi qua! Tuy nhiên, như chúng ta đều 
biết, với cùng quỹ thời gian đó, doanh nhân kia có thể làm ra 
hàng triệu đô-la trong khi em bé bán vé số chỉ mong sao có 
đủ những bữa cơm no bụng. Đó là sự thật mà ai cũng có thể 
nhìn thấy trong cuộc đời này. 


Vậy khác biệt nằm ở đâu? Chính là ở cách sử dụng thời 
gian quý giá của mình. Khi được sử dụng hiệu quả, thời gian 
có thể mang lại cho chúng ta kiến thức, khả năng chuyên môn, 
kinh nghiệm sống, và kèm theo đó sẽ là tiền bạc, của cải vật 
chất... Ngược lại, khi bị hoang phí, thời gian trôi qua chỉ làm ta 
hao mòn sức khỏe, đánh mất niềm vui sống và thậm chí ngày 
càng vùi sâu trong nợ nần, thất vọng và chán nản... 


Châm ngôn phương Tây có câu: “Thiên tài là sự kiên 
nhẫn trường kỳ”, hay nói khác đi, thiên tài chính là những 
người có thể sử dụng quỹ thời gian của mình để đạt được tài 
năng, tri thức mà người khác không có được. Không có đủ 
thời gian thì không ai có thể trở thành người tài giỏi, uyên 
bác. Chí sĩ Đặng Dung khi thất bại trong việc khôi phục nhà 
Trần đã viết bài thơ Thuật Hoài nổi tiếng đầy cảm xúc, trong 
đó có câu: “Quốc thù vị báo đầu tiên bạch” (Mối quốc thù 
chưa trả xong thì đầu đã bạc). Rõ ràng điều mà Đặng Dung 
bị thiếu ở đây không phải là chí lớn để mưu đồ việc nước, mà 
ông đang phải ngậm ngùi vì thời gian của mình không còn 


54 


Chời Qian Cà (UQốnu Quý 





được bao lâu nữa bởi “đầu đã bạc”. Có bao nhiêu người trong 
chúng ta lúc “đầu chưa bạc” mà biết quý tiếc vốn thời gian 
hiện có của mình? 


Thời gian chẳng những được chia đều cho mỗi chúng ta, 
mà sự phân chia này còn khắc nghiệt ở chỗ nếu ta không tận 
dụng được nó thì ta sẽ... mất hết. Một khối tiền bạc có thể 
nằm yên trong két sắt để chờ ngày sử dụng, nhưng thời gian 
thì không chấp nhận đợi chờ. Khi ta không sử dụng được mỗi 
một giây phút trôi qua trong đời theo cách hiệu quả nhất, ta 
sẽ đánh mất nó và không bao giờ có cơ hội thứ hai để tìm lại 
được. Chính điều này làm nên sự khác biệt và cũng là làm 
nên giá trị cao quý nhất của thời gian: Đó là những giá trị 
luôn chỉ đến với ta một lần duy nhất trong đời! 


Cho dù tất cả chúng ta đều quen thuộc với những khái 
niệm thời gian như quá khứ và tương lai, nhưng trong thực 
tế thì thời gian hoàn toàn vô nghĩa khi còn ở trong tương lai 
cũng như khi đã trôi vào quá khứ. Chỉ có một thời gian duy 
nhất mà ta sử dụng được, đó là thời gian hiện tại. Và thời 
gian hiện tại thì không ngừng trôi vào quá khứ, nên chỉ cần 
ta thiếu sự tỉnh giác chuyên cần thì tất cả vốn quý thời gian 
của ta sẽ mất đi ngay. Đó chính là ý nghĩa quan trọng nhất 
của thời gian đối với tất cả chúng ta. 

Khi có một ai đó mà quý vị thực sự ngưỡng mộ vì thấy 
họ đã làm được nhiều việc lợi lạc cho người khác, có lẽ không 
nên đặt câu hỏi với họ rằng: “Thời gian ở đâu mà làm được 
nhiều việc đến thế?” Bởi đơn giản là họ cũng chỉ có 24 giờ 
mỗi ngày như chúng ta thôi. Thay vì vậy, ta nên đặt câu hỏi 
với chính mình: “Ta đã sử dụng thời gian của mình như thế 
nào mà không có được hiệu quả như người khác?” Bằng cách 
đó, tuy không chắc chắn ta sẽ trở thành người tài ba lỗi lạc, 
nhưng chắc chắn là ta sẽ ngày càng sử dụng quỹ thời gian 
của mình một cách hiệu quả hơn. Và như một hệ quả, chúng 


55 


Xinít ngitiệm trị tập 





ta sẽ trở nên người hoàn thiện hơn so với chính bản thân 
mình trước đó. 


Một cách tổng quát, việc sử dụng thời gian của mỗi chúng 
ta thường rơi vào một trong các trường hợp sau đây: 


- Khi chúng ta có thể làm được những việc lợi mình lợi 
người, mang đến niềm vui và giảm bớt khổ đau cho 
mọi người, đó là ta đang sử dụng thời gian theo cách có 
ý nghĩa nhất. Trong trường hợp này, mặc dù ta có thể 
chưa có được cuộc sống vật chất đầy đủ hoặc dư thừa, 
nhưng điều chắc chắn là ta sẽ có được một đời sống 
tinh thần thanh thản và niềm vui nhẹ nhàng đến từ sự 
quan tâm giúp đỡ người khác. Tâm hồn rộng mở giúp 
chúng ta có được sự an vui trong mọi hoàn cảnh, luôn 
sáng suốt thấy được những ý nghĩa cao quý của cuộc 
sống mà mình đang theo đuổi. 


- Khi chúng ta luôn nỗ lực chạy theo những việc ích kỷ 
hại người, thâu tóm về mình những nguồn lợi vật chất 
và xem đó như là mục đích chính của đời sống, đó là ta 
đang sử dụng thời gian theo cách để chôn vùi cuộc sống 
tâm linh của mình. Trong trường hợp này, ta có thể 
đạt được sự giàu có hay quyền thế, có thể tích lũy được 
những giá trị tài sản vật chất (xin nhấn mạnh rằng 
cũng chỉ là “có thể” mà thôi). Tuy nhiên, với thời gian 
trôi qua, không sớm thì muộn ta cũng sẽ mất đi tất cả 
những thứ ấy vì bệnh tật, già suy và cái chết. Điều còn 
lại và sẽ mãi mãi theo đuổi ta là một đời sống tâm linh 
nghèo nàn, một tâm hồn khép kín hẹp hòi và hệ quả 
sẽ là những khổ đau không tránh khỏi do sự bất toại 
nguyện từ cuộc sống. 


- Khi chúng ta sống lười nhác, buông thả, phóng túng 
theo sự tham muốn của riêng mình, hưởng thụ những 


56 


Cười Œiaun Ca (UQốu Quý có 





thú vui vật chất theo cách không chính đáng và không 
quan tâm đến những người chung quanh cũng như 
tương lai của chính mình, đó là ta đang đánh mất hoàn 
toàn vốn quý thời gian hiện có, thậm chí còn vay thêm 
những khoản nợ nần mà chính ta rồi sẽ phải mất rất 
nhiều thời gian trong tương lai để đền trả lại. Không 
chỉ đối với người cư sĩ tại gia sống đời phóng túng là 
nguy hại và hoang phí thời gian, ngay cả với các bậc 
xuất gia, Đại sư Tỉnh Am cũng từng tha thiết cảnh 
báo rằng: “.. nếu tự thân mình không thể vận dụng 
đủ bị lẫn trí, không tự trang nghiêm cả phúc lẫn tuệ, 
khiến cho tất cả đàn-na tín thí đều được nhờ ơn, hết 
thảy chúng sinh đều được lợi ích, thì cho dù hạt gạo sợi 
tơ, nhỏ nhặt đến thế cũng phải đền trả đủ...” Những 
ai hoang phí thời gian theo cách này, dù có sống trọn 
một đời hưởng thụ dục lạc, cuối cùng rồi cũng sẽ chẳng 
mang theo được gì ngoài những món nợ nghiệp lực xấu 
ác. 

Cho nên, về căn bản thì mỗi người trong chúng ta đều 
sẵn có điều kiện thiết yếu nhất để tự mình vươn lên, và điều 
đó hoàn toàn tùy thuộc vào cách ta sử dụng vốn quý thời gian 
của mình. Chắc hẳn chúng ta đều đã từng biết đến những 
tấm gương nỗ lực phi thường như người khuyết tật trở thành 
nhạc sĩ, họa sĩ hay văn sĩ tài danh, hoặc rất nhiều vĩ nhân 
thế giới xuất thân từ những gia đình nghèo khó, thấp hèn... 
Chính nhờ biết sử dụng hiệu quả vốn thời gian của mình, 
những con người ấy đã không ngừng vươn lên để trở thành 
những bông hoa cao quý trong cuộc sống, mang lại niềm vui 
và lợi ích cho biết bao người khác trong cuộc đời này. 


Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa là tất cả chúng 
ta đều có thể trở thành vĩ nhân hay những con người tài ba 
xuất chúng, nhưng điều chắc chắn là chỉ cần ta có sự nỗ lực 


5? 


Xiní: ngitiệm trị tập 





không ngừng đúng hướng thì bản thân ta sẽ luôn được hoàn 
thiện hơn so với chính mình trong quá khứ. Khi hiểu và tin 
chắc được điều này, ta sẽ không thể nào hoang phí dù chỉ một 
phút giây trong cuộc sống quý giá. 


Và có lẽ đó cũng chính là ý nghĩa quan trọng nhất mà 
mỗi chúng ta đều nên nghiền ngẫm trong cuộc sống này. 


58 


Tuần thứ 3 tháng 4 năm 2017 


Thích ni tới I0àn cảnh 


ức Phật dạy rằng, một trong những bản chất của 

đời sống này vốn là khổ đau. Trong đời sống khổ 
đau đó, nếu không có sự tu tập thì người ta sẽ thường chồng 
chất thêm lên mỗi một nỗi khổ niềm đau bằng một hay nhiều 
nỗi khổ niềm đau khác. Thay vì nhận biết đúng thật về mỗi 
sự việc xảy đến gây đau khổ, chúng ta lại thường tự chuốc 
thêm đau khổ qua việc tô vẽ, thêm thắt và cường điệu hóa 
những gì xảy đến cho ta. 


Những nỗi khổ niềm đau tự chuốc lấy theo cách này chiếm 
một phần khá lớn trong cuộc đời ta, bởi chúng có thể đến với ta 
hầu như mỗi ngày và do sự lặp lại với tần suất quá cao, ta dần 
dần mất đi khả năng nhận biết chúng. Tuy nhiên, nếu biết 
tỉnh tâm suy xét, ta sẽ nhận ra và loại trừ được rất nhiều khổ 
đau thuộc loại này trong cuộc sống của mình. 


Dừng xe chờ đợi những lúc kẹt xe, ta luôn cảm thấy mình 
phải chờ lâu quá. Kèm theo đó có thể là trời nóng quá, khói 
bụi ngột ngạt quá... Về đến nhà lại thấy hôm nay bà xã / ông 
xã về muộn quá. Mấy đứa con đi học về vất cặp sách bừa bãi 
quá... Rồi cũng có thể cảm thấy hôm nay sao buồn quá, bực 
tức quá, giận quá... 


Thật ra, những điều bất toại nguyện luôn xảy ra như 
một phần không thể thiếu của cuộc sống này, bởi nhu cầu và 
mong muốn của chúng ta không ai giống a1, và điều may mắn 
đối với người này có thể là tai họa cho người khác. Cơn mưa 
lớn là điều người nông dân trồng lúa đang trông đợi, nhưng 
cũng ở nơi đó, nhiều nông dân khác đã thu hoạch và đang 


59 


(Xinít ngitiệm tt tập 





phơi lúa trên sân lại cầu mong trời nắng. Người mua hàng 
thích mua giá thật rẻ, trong khi người bán hàng muốn bán 
được giá thật cao. Vì thế, dù cho giá cả một mặt hàng có lên 
hay xuống cũng không thể nào thỏa mãn cùng lúc cả hai ước 
muốn trái ngược nhau như thế... 


Thế nhưng, trong thực tế thì chúng ta không nhất thiết 
phải chấp nhận khổ đau vì những sự việc không như ý muốn. 
Một bà lão ngày nào cũng ngồi khóc bên đường. Bà có hai đứa 
con gái làm nghề buôn bán, cô chị bán nón và cô em bán áo 
đi mưa. Những ngày mưa, bà khóc vì đứa con gái lớn không 
bán được nón, còn những ngày nắng bà lại khóc vì đứa con 
gái nhỏ không bán được áo mưa. Một hôm có vị thiền sư đi 
ngang qua đó nghe biết chuyện này, ông liền nói với bà lão: 
“Này bà, thật ra những ngày nắng bà nên vui mừng vì đứa 
con gái lớn của bà bán được rất nhiều nón, còn những ngày 
mưa bà cũng phải vui lên vì đứa con gái nhỏ của bà sẽ bán 
được rất nhiều áo mưa.” Bà lão ngẫm nghĩ thấy đúng, và từ 
đó dù mưa hay nắng bà cũng thấy vui, không thường xuyên 
khóc lóc nữa. 


Nếu chúng ta chỉ nhận biết về sự việc như chúng đang 
xảy ra thì sự khó chịu hay khổ đau chưa xuất hiện. “Trời 
nóng” là điều tự nhiên và ta phải chấp nhận, nhưng khi ta 
cảm thấy “trời nóng quá” thì đã xuất hiện ngay sự so sánh 
giữa sự thật “trời nóng” với sự mong muốn của ta, bởi cách 
nghĩ ấy có nghĩa là “ta không muốn trời nóng như thể”. 
Tương tự, việc phải chờ đợi lâu là điều tất nhiên những lúc 
kẹt xe, nhưng khi ta cảm thấy “lâu quá” thì vấn đề bắt đầu 
nảy sinh. Buôn đau, bực tức, giận dữ... cũng là những cảm 
xúc thỉnh thoảng khởi sinh mà không ai trong chúng ta hoàn 
toàn tránh khỏi, nhưng chỉ khi ta cảm thấy buồn quá, giận 
quá, tức quá... thì sự khó chịu mới bắt đầu sinh khởi và được 
nuôi dưỡng lớn lên trong lòng ta. 


60 


uc (gui (ODới 26odt (2dnft 





Nói cách khác, mỗi một sự việc xảy đến với ta hay mỗi 
một cảm xúc khởi sinh chỉ là vì đã hội đủ nhân duyên, nghĩa 
là khi có đủ tất cả những nguyên nhân và yếu tố cần thiết. 
Và khi ấy thì việc duy nhất mà ta có thể làm chỉ là biết tỉnh 
thức quan sát chúng mà không cần phải so sánh, mong cầu 
khác đi. Sự việc luôn xảy ra phù hợp với những nguyên nhân 
và điều kiện đã làm sinh khởi chúng, tự thân mỗi sự việc hay 
cảm xúc của ta đều không có gì là quá cả. Nếu ta luôn biết 
tỉnh táo dừng lại ngay ở chỗ chỉ nhận biết đúng vấn đề như 
vậy thì buồn chỉ là buồn, giận chỉ là giận, bực tức cũng chỉ là 
bực tức... và tất cả những cảm xúc ấy là hoàn toàn tự nhiên, 
không nhất thiết phải làm ta khó chịu, để rồi tìm mọi cách 
chấm dứt chúng ngay. 


Nhưng liệu ta có thể chấm dứt những sự việc, những cảm 
xúc bất như ý ngay lập tức được không? Trong hầu hết các 
trường hợp, câu trả lời là không. Khi trời đang nóng, dù ta có 
khó chịu thì vẫn sẽ tiếp tục phải chịu nóng. Đường phố đang 
kẹt xe, dù ta không muốn thì vẫn phải tiếp tục chờ đợi lâu. 
Những cảm xúc buồn, giận, bực tức khi đã khởi sinh thì dù 
ta có mong muốn, chúng cũng không thể tức thời biến mất... 
Do đó, thật vô ích khi tự mình chuốc lấy những cảm giác như 
nóng quá, buồn quá, giận quá... 


Tuy nhiên, mặt tích cực của vấn đề cần ghi nhận ở đây 
là không một sự việc, một cảm xúc nào có thể kéo dài mãi 
mãi. Hay nói cách, bất kỳ sự việc nào, cảm xúc nào rồi cũng 
sẽ qua đi, không thể tiếp tục tổn tại mãi. Trời không thể tiếp 
tục nóng mãi, đến một lúc nào đó cũng sẽ thay đổi, dịu mát 
đi. Đường phố không thể kẹt xe mãi, đến một lúc rồi cũng 
sẽ thông thoáng. Những cảm xúc buồn, giận, bực tức... cũng 
không thể kéo dài mãi, đến một lúc rồi chúng cũng phải qua 
đi. Nói cách khác, dù có bất kỳ sự việc khủng khiếp nào xảy 
đến cho ta, bất kỳ cảm xúc mạnh mẽ nào khởi sinh trong ta, 


61 


(Xinft ngitiệm tt tập 





điều hoàn toàn tự nhiên là chúng sẽ qua ởi, sẽ mất đi mà ta 
không cần phải có sự cầu mong hay can thiệp gì. 


Nói như thế hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta chọn 
cách sống thụ động, tiêu cực, để mặc cho cuộc sống diễn ra 
như thế nào cũng được. Đức Phật có dạy: 

“Muốn biết nhân đời trước, 

Hãy xem quả đời này. 

Muốn biết quả đời sau, 

Hãy xem việc bây giờ.” 

(Dục tri tiền thế nhân, 

Kim sinh thọ giả thị. 

Dục tri lai thế quả, 

Kim sinh tác giả thị.) 


Như vậy, nhân quả trong cuộc sống như thế nào, tốt xấu, 
sướng khổ, hạnh phúc hay khổ đau đều do chính ta quyết 
định. Cho nên, chúng ta không thể buông xuôi trong cuộc 
sống mà không có những nỗ lực tu tập hướng thiện. Tuy 
nhiên, cần phân biệt rõ giữa những nỗ lực tích cực như thế 
- vốn luôn mang lại hiệu quả hoàn thiện bản thân ta - với 
những cảm giác bực tức, khó chịu hoàn toàn vô ích khi sự 
việc xảy đến hoặc khi các cảm xúc tiêu cực đã khởi sinh trong 
lòng ta. Khi loại bỏ được những cảm giác bực tức, khó chịu 
vô ích này, cuộc sống của chúng ta sẽ ngay lập tức giảm nhẹ 
rất nhiều khổ đau không đáng có. Bởi vì, như một hệ quả tất 
nhiên rất thường xảy ra, chính trong những lúc buồn quá, 
tức quá, giận quá... chúng ta rất thường có những hành vi 
sai lầm, gây khổ đau cho chính bản thân mình và mọi người 
chung quanh. Chỉ vừa 24 giờ trước khi viết những dòng này, 
người viết đã tận mắt chứng kiến một trường hợp tử vong 
trong phòng cấp cứu bệnh viện Bà Rịa - người chết là một 
thanh niên trong lúc quá tức giận đã tự cầm dao đâm vào 


62 


uc (gi. (OQới 26oda du: ví 





ngực mình nhiều nhát. Khi được đưa đến Bệnh viện thì đã 
không còn cứu chữa được nữa! 


Bài học về việc chấm dứt những khổ đau tự chuốc lấy 
trong đời sống có thể được tóm gọn trong những câu thơ ngắn 
dưới đây mà mỗi người trong chúng ta rất nên ghi nhớ. Chỉ 
cần nhớ và đọc lên những câu “thần chú” này vào đúng lúc 
thích hợp, chúng ta sẽ có thể giúp cho cuộc đời này bớt khổ 
thêm vui: 

Không có việc øì “quá”, 

Việc gì rồi cũng “qua”. 

Sống an định, tỉnh thức, 

Hạnh phúc tìm đâu xa! 


63 


64 


Tuần thứ 4 tháng 4 năm 2017 


0uian hệ uới người thân 


hững giao tiếp hằng ngày với người thân quanh ta 

có thể là niềm hạnh phúc vô biên, nhưng cũng có 
thể là nỗi đau ngấm ngầm hủy hoại mọi niềm vui có được 
trong cuộc sống của chúng ta. Trong lá thư tuần này, chúng 
tôi xin được chia sẻ một vài nội dung liên quan đến chủ đề 
này. 


Thật vậy, trong 24 giờ của một ngày, thời gian tiếp xúc 
nhiều nhất và gần gũi nhất luôn được ta dành cho những 
người thân của mình. Có thể đó là cha, mẹ, anh chị em trong 
gia đình, hoặc vợ, chồng, con cái... Những người thân này là 
một phần trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, và ta 
luôn ước ao làm được những gì tốt nhất cho họ. 


Nhưng cuộc sống thường không diễn ra theo cách như 
chúng ta mong muốn. Nếu bạn không gặp phải bất ổn nào 
trong giao tiếp với những người thân quanh mình, hẳn bạn 
phải là người may mắn nhất trên thế gian này. Nhưng nếu 
bạn cũng giống như bao nhiêu con người trần tục khác, thì 
thường là sẽ có một số bất ổn nào đó trong sự giao tiếp với một 
hoặc nhiều người thân của mình. Và việc giải quyết những 
bất ổn với các mối quan hệ “sát sườn” này thường không dễ 
dàng chút nào. Tuy nhiên, việc tạo dựng quan hệ hài hòa và 
tốt đẹp với những người thân quanh mình lại chính là một 
trong những phạm vi mà chúng ta có thể vận dụng hiệu quả 
sự tu dưỡng. Hay nói cách khác, thông qua mối quan hệ giao 
tiếp mỗi ngày với những người thân mà chúng ta có thể vận 
dụng và chứng tỏ được năng lực tu tập của mình. 


65 


(Xinít ngitiệm tt tập 





Khi ta gặp sóng gió trong cuộc đời, những người thân 
quanh ta thường luôn là chỗ dựa vững chắc, là nguồn an ủi 
giúp ta vượt qua khó khăn. Nhưng cũng chính những người 
thân ấy lại thường là những người có khả năng nói ra với ta 
những lời cay độc nhất, xúc phạm nhất, bởi họ có thể hiểu thấu 
mọi điều về bản thân ta hơn bất kỳ ai khác. Dù là ưu điểm hay 
nhược điểm, chính những người thân của ta mới là người hiểu 
về ta sâu sắc nhất. Và chính vì thế, một khi những người ấy 
“nổi giận” với ta thì không một ai khác có thể làm ta đau đón 
nhiều hơn họ. 


Nhưng điều quan trọng nhất trong những quan hệ này 
thường là ta có rất ít lựa chọn. Những quan hệ với người thân 
là những quan hệ cố định và ta chỉ có thể nỗ lực cải thiện, 
làm cho tốt hơn, chứ không thể tùy tiện chấm dứt hay thay 
đổi như đối với bạn bè hay những mối quan hệ khác trong 
cuộc đời. Ngay cả đối với quan hệ vợ chồng mà rất nhiều bạn 
trẻ hiện nay sẵn sàng thay đổi như “thay áo”, thì nếu suy xét 
kỹ đến những ràng buộc cùng con cái, chúng ta cũng sẽ thấy 
rằng việc duy trì và cải thiện quan hệ vẫn phải là ưu tiên 
hàng đầu để tránh những hệ lụy dài lâu cho con cái khi quan 
hệ hôn nhân đổ võ. 


Như vậy, khi phải sống chung với một người thân nào đó 
khó tính hoặc thậm chí là ngang ngược, chúng ta phải làm 
thế nào? Dưới đây chúng tôi chia sẻ một vài nhận thức hy 
vọng có thể vận dụng được trong một vài tình huống. 


Nói một cách tổng quát, các mối quan hệ với người thân 
quanh ta thường rơi vào một trong ba trường hợp sau đây: 
1. Trường hợp lý tưởng nhất - và thường chỉ có trong mơ 
ước - ta có thể sống hài hòa tốt đẹp với mọi người thân 
mà không có bất ổn nào. 


66 


Quaớt 20 (Ởới ((guười Châm có 





2. Trường hợp thông thường hơn là bất ổn xảy ra với một 
hoặc nhiều người thân, trong một số trường hợp, với 
tần suất nhiều hoặc ít, và với những nỗ lực hòa giải 
đúng hướng của chúng ta thì các bất ổn đó sẽ được giải 
quyết. Các mối quan hệ trở lại bình thường hoặc tốt 
đẹp hơn. 

3. Trường hợp xấu nhất không ai mong muốn là bất ổn 
thường xuyên xảy ra và chúng ta luôn thất bại trong 
mọi nỗ lực hòa giải. Hệ quả là ta phải chịu đựng những 
bất ổn đó hết lần này đến lần khác. 


Như đã nói trên, ta có rất ít lựa chọn trong việc né tránh 
các quan hệ với những người thân, và vì thế cách tốt nhất 
vẫn là phải học cách “sống chung với lũ”. 


Trong trường hợp thứ nhất, quý vị sẽ có thể vui mừng 
và tự hào với niềm hạnh phúc hiếm có của mình, bởi không 
mấy ai trong cuộc đời này được như thế. Tuy nhiên, ngay 
cả trong cuộc sống hạnh phúc hài hòa với tất cả người thân 
như thế, quý vị vẫn nên nhớ rằng việc gìn giữ lâu dài những 
tình cảm ấy là điều phải được quan tâm thường xuyên. Một 
người bạn của tôi lập gia đình đã hơn 20 năm và tâm sự rằng 
chỉ mới gần đây anh ta mới nhận ra và biết trân quý những 
đóng góp lớn lao của vợ mình cho gia đình như chăm sóc con 
cái, thu xếp vén khéo mọi chuyện trong gia đình v.v... Anh ta 
nói rằng, trước đây anh vẫn luôn cho rằng vợ anh phải làm 
những việc ấy là chuyện đương nhiên, không có gì đáng nói. 
Từ khi anh nhận biết được những khó khăn và nỗ lực của 
vợ mình trong công việc gia đình, anh mới bắt đầu biết quý 
trọng và thương yêu vợ theo cách hoàn toàn khác với trước 
kia. Và hệ quả tất yếu là vợ anh cũng cảm nhận ngay được 
điều ấy, nên hạnh phúc gia đình được vun đắp ngày càng tốt 
đẹp hơn. 


67 


Xinít ngitiệm trị tập 





Hầu hết chúng ta đều đã và đang nhận được sự chăm 
sóc, thương yêu từ những người thân quanh ta, nhưng ta 
lại rất thường lãng quên không nhớ đến, thậm chí không hề 
nhận biết và trân quý những đóng góp của họ. Chúng ta xem 
đó là những chuyện lẽ đương nhiên phải vậy mà thậm chí 
không hề nghĩ đến việc phải biết ơn về điều đó, nói gì đến việc 
đền đáp! Đó là điều bất hợp lý và rất không nên làm. Nếu 
bạn không sớm nhận biết khuynh hướng này thì rất có thể 
một ngày nào đó, chính sự vô tâm sẽ trở thành nguyên nhân 
khiến bạn không còn gìn giữ được những mối quan hệ tốt đẹp 
với người thân của mình. 


Trường hợp thứ hai là trường hợp mà hầu hết chúng ta 
thường rơi vào. Ta luôn có một hoặc nhiều bất ổn với một 
hoặc nhiều người thân nào đó. Có thể do những nguyên nhân 
xung đột cụ thể, nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là do tính 
khí không hợp nhau. Đây chính là trường hợp mà ta có rất 
“nhiều việc để làm”, bởi thường thì những bất ổn này được 
giảm nhẹ đi hay trở nên tồi tệ hơn phần lớn là do sự ứng xử 
của ta. Nếu biết nghĩ đến và trân trọng những tình cảm mà 
người thân đã dành cho ta, cũng như những sự chăm sóc, gắn 
bó mà từ lâu ta đã nhận được, thì thường là cường độ của mọi 
căng thẳng đều có thể được giảm nhẹ đi. 


Trong xung đột với một người anh chẳng hạn, nếu bạn 
nghĩ đến từ những ngày thơ ấu anh trai bạn đã từng thương 
yêu, chăm sóc và bảo vệ cho bạn như thế nào, thì những mâu 
thuẫn trong hiện tại sẽ dễ dàng được hóa giải ngay. Ngược 
lại, nếu bạn chỉ chú tâm vào những mâu thuẫn của hiện tại, 
bạn sẽ thấy ra ngày càng nhiều lý do để tức giận, để bảo vệ 
cho sự “hợp lý” của mình. Và như thế, tất nhiên là xung đột 
chỉ có thể ngày càng gay gắt hơn mà thôi. 


Nói tóm lại, trong trường hợp thứ hai này, bạn hãy luôn 
nhớ đến “bề dày lịch sử” trong mối quan hệ với người thân 


68 


Qua 26ệ (Uới ()(gười hân 





của mình. Khi nghĩ đến những điều tốt đẹp, gắn bó trong quá 
khứ, những điều khó chịu hoặc thậm chí sai lầm trong hiện 
tại đều có thể được cảm thông và tha thứ một cách dễ dàng 
hơn. 


Trong trường hợp thứ ba, bạn thật “vô phước” phải thường 
xuyên xung đột với một hoặc nhiều người thân của mình, và 
nguyên nhân có vẻ như không phát xuất từ những sai lầm 
của bạn. Trong trường hợp này, bạn càng “ấm ức” thì sự khó 
chịu, căng thẳng càng tăng thêm trong quan hệ. Thay vì vậy, 
bạn nên nhìn thật sâu vào bản chất của sự việc để thấy rằng 
khi ta không thể quyết định được gì trong sự việc thì cách tốt 
nhất là phải học biết cách tha thứ và chấp nhận. 


Nhìn từ một góc độ khác, tỷ phú Bill Gates từng nói 
rằng: “Những khách hàng khó tính nhất là người dạy cho 
bạn nhiều điều nhất.” (Your most unhappy customers are 
your greatest source oŸ learning.) Đức Đạt-lai bạt-ma XIV 
còn sâu sắc hơn nữa khi dạy rằng bạn phải biết ơn những 
người đối nghịch với bạn, bởi họ là những vị thầy dạy bạn về 
đức nhẫn nhục. 


Nếu chúng ta có thể nghĩ về những người thân đang gây 
khốn khổ cho mình bằng sự khó chịu hoặc ngang ngược của 
họ như là những người đang cho ta cơ hội để tu dưỡng và rèn 
luyện đức tính nhẫn nhục, ta sẽ thực sự biết ơn họ nhiều hơn 
là chán ghét. Bằng việc thay đổi nhận thức theo cách này, 
bạn sẽ thấy dễ dàng hơn trong những mối quan hệ thường 
xuyên xung đột với người thân của mình. 


Tất nhiên, ở đây cần nhấn mạnh là chúng ta đã có những 
nỗ lực thích đáng như trong trường hợp thứ hai vừa nêu trên 
nhưng hoàn toàn thất bại và phải chấp nhận xếp những mâu 
thuẫn loại này vào trường hợp thứ ba. Và bởi vì chúng ta 
không ai có thể chọn lựa những người thân của mình, nên 


69 


Xinít: ngitiệm trị tập 





cho dù phải chịu đựng tính khí khó chịu của một người nhiều 
đến mức nào đi chăng nữa, hãy luôn nhớ rằng người ấy vẫn 
là người thân của bạn. 


Cầu mong cho tất cả quý vị đều tự xét thấy mình đang 
ở trong trường hợp thứ nhất hoặc thứ hai, nhưng cho dù rơi 
vào trường hợp thứ ba, với một sự tu dưỡng và tâm từ bi rộng 
mở, chắc chắn quý vị vẫn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều so với 
việc khởi tâm bực tức hoặc căm ghét ngay chính những người 
thân của mình. 


70 


Tuần cuối tháng 4 năm 2017 


Hãy tự thắng mình 


" kinh Pháp cú Đức Phật dạy rằng: 
Dù giữa bãi chiến trường, 
Thắng ngàn ngàn quân địch, 
Không bằng tự thắng mình, 
Thật chiến thắng tối thượng! 


(Kinh Pháp cú, Kệ số 103) 


Khó khăn của sự “tự thắng mình” thường nằm ở chỗ ta 
rất khó nhận ra “kẻ địch”, trong khi “kẻ địch” thì luôn hiểu 
rất rõ về ta, sẵn sàng tấn công ta vào những lúc nguy hiểm 
nhất, khi ta suy yếu hoặc ít đề phòng nhất. 


Mặc dù tất cả chúng ta đều biết rõ hàm ý “tự thắng” chỉ 
đến việc chiến thắng những tâm hành xấu ác trong ta như 
tham lam, sân hận, si mê v.v... nhưng điều đáng nói ở đây là 
không phải lúc nào chúng ta cũng có thể “vạch mặt chỉ tên” 
những tâm hành xấu ác này. Khi ta sử dụng đến những “vũ 
khí mạnh” như giới hạnh, đạo đức... để tấn công vào chúng, 
chúng sẽ không chống cự mạnh mẽ mà thường ngoan ngoãn 
trốn chạy, ngủ yên, nhưng chỉ cần ta xao nhãng trong chốc 
lát, chúng sẽ sẵn sàng vùng dậy quật ngã ta, và có khi chỉ 
một lần như thế cũng quá đủ để dìm sâu ta trong bùn lầy tội 
lỗi. 

Chuyện kể rằng, vào thời Đức Phật còn tại thế, có một vị 
trưởng giả vô cùng giàu có, sau khi nghe Phật thuyết pháp, 
nhận rõ lý vô thường, liền từ bỏ hết gia đình, ruộng vườn, 


Z1 


Xinít ngitiệm trị tập 





nhà cửa và vô số tài sản quý giá để xuất gia theo Phật tu 
hành. Một sự buông bỏ mãnh liệt và tức khắc như thế không 
phải ai cũng làm được, vì thế ông được rất nhiều người khâm 
phục và kính ngưỡng. Sau khi trở thành một tỳ-kheo rồi, 
mỗi khi ông đi khất thực thì luôn được nhiều người chú ý, tôn 
kính và cúng dường vật thực nhiều hơn các vị khác. 


Thật không ngờ là sau một thời gian dài tu tập, chính vị 
tỳ-kheo đáng kính này lại sa ngã vì một sự việc hết sức tầm 
thường. Khi ông được thí chủ cúng dường ba xấp vải may y 
rất tốt, thay vì chỉ giữ lại vừa đủ dùng theo đúng giới luật đức 
Phật đã chế định cho người xuất gia, ông lại khởi tâm nghĩ 
rằng: “Vải này được cúng dường cho ta vì ta xứng đáng nhận 
lãnh. Ta không cần thiết phải chia cho những người khác 
trong tăng đoàn.” Và do khởi tâm tham lam trong thoáng 
chốc như thế, ông lập tức trở thành một tỳ-kheo phạm giới. 


Câu chuyện trên cho ta thấy được sự nguy hiểm như 
thế nào của những tâm hành tham lam, sân hận... Khi ta 
quán chiếu bằng trí tuệ, khi ta phát tâm thọ trì giới luật hoặc 
quyết tâm làm thiện, chúng lập tức trở nên ngoan ngoãn và 
ngủ yên. Chính từ sự nhượng bộ đó của chúng, ông trưởng 
giả giàu có kia mới có thể buông bỏ tất cả tài sản quý giá 
để xuất gia theo Phật. Thế nhưng, cho dù có sự tu tập quán 
chiếu thành tựu mãnh liệt như thế, ông vẫn không thể dứt 
trừ hoàn toàn được tâm tham lam một cách vĩnh viễn. Thay 
vì vậy, nó đã ngủ yên trong ông và chờ đợi thời cơ thích hợp để 
thức dậy. Đó chính là khi bản ngã của ông được ve vuốt bởi sự 
cung kính ngưỡng mộ từ người khác, từ đó ông cho rằng chỉ 
có mình mới xứng đáng được nhận hưởng sự cúng dường tốt 
đẹp từ thí chủ. Ngay khi đó, tâm tham liền trỗi dậy và biến 
ông thành một tỳ-kheo phạm giới, không tuân thủ giới luật 
do Phật chế định. 


Một câu chuyện có ý nghĩa tương tự khác là chuyện ngài 


72 


20au Tự Gháng (Minh 





Quốc sư Ngộ Đạt mà có lẽ rất nhiều người trong chúng ta đều 
biết đến, bởi đó là duyên khởi được ghi ở đầu bộ Thủy sám. 
Ngài Ngộ Đạt là một vị cao tăng giới hạnh tỉnh nghiêm, do 
có mối oán thù từ trong tiền kiếp với Triệu Thố nên bị ông 
này bám theo trong nhiều đời để trả oán. Tuy nhiên, sự tu 
tập nghiêm cẩn của ngài đã khiến cho Triệu Thố không thể 
nào thực hiện việc trả thù. Chỉ cho đến một hôm, khi ngài 
được chính đức vua thỉnh lên ngồi trên tòa trầm hương quý 
giá và được cả triều thần cùng dân chúng kính ngưỡng, ngài 
liền thoáng chốc khởi tâm kiêu mạn, nghĩ rằng chỉ có mình 
là người duy nhất nhận được sự cung kính này... Thế là Triệu 
Thố lập tức nhân cơ hội đó trả mối hận xưa, khiến cho ngài 
phát sinh một cái nhọt lớn nhức nhối không sao chịu nổi. 
Chính sự kiêu mạn đã quật ngã ngài ngay khi tâm ý có sự 
buông lỏng, thiếu tỉnh giác. Và chính tâm kiêu mạn đó đã 
làm mất đi đạo lực cao thâm, để Triệu Thố có cơ hội tấn công 
trả thù... 


Từ những câu chuyện này, chúng ta hiểu được rằng, cuộc 
chiến đấu với chính mình là một cuộc chiến không thể có 
ngày “toàn thắng”, cho đến khi nào ta hoàn toàn giác ngộ 
thành Phật. Dù ta có được bao nhiêu thành tựu trong sự tu 
tập, cũng phải luôn thường xuyên cảnh giác với những tâm 
hành xấu ác, bởi chúng có thể trỗi dậy trong ta bất cứ lúc 
nào. Và chỉ cần một lần “thua trận”, ta có thể mất sạch tất cả 
những thành quả đã nỗ lực trong nhiều ngày, như người xưa 
có nói: “Đốn củi ba năm thiêu một giờ.” 

Khi chúng ta may mắn có sự nhận hiểu và thực hành 
Phật pháp, mỗi ngày trôi qua của chúng ta bao giờ cũng là 
một ngày chiến đấu không ngừng nghỉ với tham lam, sân 
hận và si mê. Nhưng cho dù ta đã chiến thắng được bao 
nhiêu trận, chỉ cần một phút xao nhãng, ta sẽ có thể dễ dàng 
bị đánh bại ngay trong chốc lát. Chỉ khi suy ngẫm thật kỹ về 


73 


(XinÍt ngitiệm tt tập 





ý nghĩa này, chúng ta mới thật sự hiểu được vì sao Đức Phật 
dạy rằng việc tự thắng mình là “chiến thắng tối thượng”, 
hơn xa việc chiến thắng ngàn ngàn quân địch trên bãi chiến 
trường. Bởi cho dù là ngàn ngàn quân địch, vẫn có ngày ta có 
thể đánh bại tất cả, nhưng đối với các tâm niệm tham sân sĩ 
ở trong chính mình thì sẽ không bao giờ ta có thể “diệt sạch” 
được chúng, trừ phi ta đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn. 


Và khi vẫn còn trên con đường tu tập hướng đến giác 
ngộ, chúng ta phải luôn ghi nhớ kỹ điều này. Chế ngự được 
một cơn giận, vượt qua một sự cám dỗ, nhẫn nhịn được một 
lời khiêu khích... đó đều là những thành tựu rất đáng trân 
quý. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng cuộc chiến đấu với 
chính mình không cho phép ta tự mãn với những thành tựu 
ấy, mà phải luôn nỗ lực tinh cần ngày càng nhiều hơn nữa. 
Nếu không, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có lúc bị “đánh 
bại” thay vì đạt được sự “tự thắng” như trong lời Phật dạy. 


Tuy nhiên, ngay trên chặng đường dài đấu tranh không 
ngừng nghỉ này, với nỗ lực đúng hướng thì mỗi một ngày qua 
chúng ta sẽ luôn nhận được những lợi lạc và an vui trong 
cuộc sống, và đây cũng chính là thước đo năng lực tu tập của 
mỗi người. 


74 


Tuần đầu tháng ð năm 2017 


Tu tập và thọ trì Năm giới 


H> hết chúng ta khi nói đến chuyện tu tập thì 
thường nghĩ ngay đến các vị xuất gia. Người cư sĩ 
tại gia, nhất là những người còn trẻ, cho dù có sự nỗ lực tu 
tập cũng thường có tâm lý ngại ngùng khi có ai gọi mình là 
người tu, có lẽ vì họ nghĩ mình không xứng đáng. 


Thật ra, ý nghĩa của hai chữ tu tập cũng rất đơn sơ, không 
quá cao xa như nhiều người vẫn nghĩ. Nếu chúng ta hiểu tu 
là sửa chữa, tập là làm quen với những gì chưa thông thuộc, 
thì tu tập chính là công việc mà chúng ta phải thực hiện mỗi 
ngày cho đến suốt đời, bất kể chúng ta có là tín đồ của một 
tôn giáo nào hay không. Bởi theo khuynh hướng chung thì 
bất cứ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn bản thân mình 
ngày càng tốt đẹp hơn, và đó chính là động lực cũng như nhu 
cầu buộc chúng ta phải không ngừng tu tập. 


Trong đời sống thường nhật, ngay cả những công cụ làm 
việc của chúng ta, trải qua thời gian cũng phải tu sửa mới có 
thể sử dụng tốt. Nhà cửa, đường sá... lâu ngày không tu sửa 
cũng sẽ hư hỏng, xuống cấp. Đời sống tỉnh thần của chúng ta 
lại càng quan trọng hơn nữa, thường xuyên bị những cám dỗ, 
thôi thúc của các tâm hành xấu ác như tham lam, sân hận... 
làm cho hư hỏng. Nếu không thường xuyên tu tập, chắc chắn 
chúng ta sẽ ngày càng trở nên người xấu xa hơn, đáng sợ hơn. 
Nếu nhận thức được điều này, chúng ta mới thấy được sự tu 
tập là cần thiết như thế nào trong cuộc sống. 


Và như vậy, tu tập không nhất thiết có nghĩa là phải đến 


t 


Xinít: ngiiệm trị tập 





chùa hay phải sống cách biệt với người đời. Mặc dù những 
môi trường cách biệt, yên tĩnh có thể giúp cho sự tĩnh tâm 
tu tập được dễ dàng hơn, nhưng ý nghĩa thực tế nhất của 
sự tu tập lại chính là ngay trong đời sống thường nhật của 
mỗi chúng ta. Nhờ có ý muốn tu tập chúng ta mới có được 
khả năng nhìn lại chính mình, thấy được những điểm chưa 
tốt để sửa chữa, thấy được những điều không hay để bỏ dần 
đi. Không có ý hướng tu tập thì cho dù bản thân ta khiếm 
khuyết, xấu xa đến mức nào đi nữa, ta cũng không có khả 
năng tự biết được điều đó. Đây chính là lý do vì sao những 
người xấu ác rất dễ lún sâu vào tội lỗi ngày càng nặng nề hơn 
mà không hề nghĩ đến chuyện cải hối. Chỉ có năng lực của sự 
tu tập đúng hướng mới có thể giúp ta làm được điều đó. 


Nhưng phải tu tập như thế nào? Trong thực tế, việc tìm 
được một phương thức đúng đắn, một con đường tu tập hiệu 
quả để đi theo cũng không phải là điều dễ dàng. Các khái 
niệm về chuẩn mực hay hay luân thường đạo lý thường mơ 
hồ và được diễn giải khác nhau ở mỗi người hay mỗi cộng 
đồng. Tuy nhiên, người Phật tử rất may mắn khi có được 
những tiêu chuẩn rất đơn giản, dễ hiểu nhưng vô cùng chính 
xác để thiết lập cho mình một con đường tu tập hiệu quả. Đó 
chính là năm giới của người cư sĩ tại gia mà đức Phật đã chế 
định. 

Chỉ cần thường xuyên giữ theo năm giới một cách nghiêm 
cẩn, chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thiện được bản thân mình. 
Hơn thế nữa, năm giới có thể mang đến cho chúng ta cuộc sống 
an vui, giảm thiểu đến mức thấp nhất mọi xung đột với môi 
trường chung quanh, và đồng thời cũng khuyến khích ta ngày 
càng gieo cấy được nhiều hơn những nghiệp lành. 

Người Phật tử giữ theo năm giới thì không nói dối. Chỉ 
riêng một điều này thôi đã có thể là một cuộc cách mạng vĩ 
đại không chỉ cho cá nhân chúng ta mà còn là cho cả nhân 


76 


Cu Cập (0à C7họ CZrì (dưa điới cụ 





quần xã hội. Bạn bè dối gạt nhau là nguyên nhân quan trọng 
nhất dẫn đến xung đột. Vợ chồng dối gạt nhau thì hạnh phúc 
gia đình đổ vỡ. Lối xóm láng giềng dối gạt nhau thì tình cảm 
không còn. Trong một xã hội mà mọi người thường xuyên nói 
dối, chắc chắn niềm tin vào nhau sẽ không còn và cuộc sống 
luôn phải đề phòng lẫn nhau sẽ không thể nào an vui, hạnh 
phúc. Cuối cùng, khi các chính trị gia, các nhà cầm quyền 
thường xuyên nói dối với người dân, thì xã hội dối trá đó chắc 
chắn sẽ không bao giờ có thể phát triển tốt đẹp, bởi những 
khuyết điểm và sai lầm sẽ luôn bị che giấu thay vì nêu ra để 
khắc phục, sửa chữa. Vì thế, có thể nói mà không sợ sai lầm 
rằng: Xã hội nào có nhiều sự dối trá nhất sẽ luôn là một xã 
hội tôi tệ nhất, và nếu không từ bỏ sự dối trá thì sẽ không có 
hy vọng gì cải thiện. 


Người Phật tử giữ theo năm giới cũng sẽ không uống 
rượu. Chỉ riêng một điều này thôi cũng có thể mang lại hạnh 
phúc và tránh được khổ đau cho hàng triệu gia đình. Rượu 
bia dẫn đến vô số các tệ nạn, các hành vi xấu xa do không tự 
kiểm soát được lý trí, và trong số đó thường được nhắc đến 
nhiều nhất là lái xe gây tai nạn. “Ông Khuất Việt Hùng, Phó 
Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia 
cho hay, trong 4 ngày nghỉ lễ (29⁄4 - 2/5/2017) cả nước xảy ra 
12ð vụ tai nạn giao thông, khiến 98 người tử vong; 90 người 
bị thương.” Và nguyên nhân chủ yếu của tai nạn giao thông 
luôn được ghi nhận là do có uống rượu bia trước khi lái xe! 
Gần 200 con người tử vong và thương tật chỉ trong 4 ngày, 
đồng nghĩa với gần 200 gia đình sẽ gánh chịu khổ đau mất 
mát suốt đời không thể nào bù đắp. Nếu mọi người đều giữ 
giới không uống rượu, điều này hẳn đã không xảy ra hoặc ít 
nhất cũng sẽ được hạn chế. 


Người Phật tử giữ giới cũng sẽ không trộm cắp hoặc tìm 
phương cách bất chính để chiếm hữu tài sản của người khác. 


77 


(Xinít ngitiệm tt tập 





Chỉ riêng điều này thôi cũng có thể mang lại chuyển biến 
hết sức lớn lao cho toàn xã hội. Con người trải qua bao thế 
hệ đều làm khổ nhau cũng vì lòng tham. Tài sản thất thoát 
do bị chiếm đoạt bởi những phương cách bất chính lớn hơn 
nhiều so với những gì chúng ta cần để có một cuộc sống vừa 
đủ. Một gia đình nghèo ở thôn quê Việt Nam chỉ cần khoảng 
5 triệu đồng (VN) mỗi tháng đã có thể sống vô cùng hạnh 
phúc, nhưng mỗi vụ tham nhũng được công bố trên báo chí 
có thể lên đến vài ba ngàn tỷ đồng! Sẽ hạnh phúc cho xã hội 
biết bao nếu mọi người đều giữ giới này, vì như thế sẽ không 
còn tham nhũng! 


Trên bình diện cá nhân, việc từ bỏ ý niệm tham lam 
muốn chiếm hữu tài sản của người khác sẽ giúp chúng ta có 
cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản hơn, đối trị được với nhiều 
cám dỗ trong cuộc sống. Nhờ đó, ta có thể hoàn thiện bản 
thân mà không sa ngã vào những con đường bất chính. 


Người Phật tử giữ giới cũng sẽ không tà dâm, không tơ 
tưởng những chuyện trăng hoa gây ảnh hưởng đến hạnh phúc 
gia đình. Đời sống tình dục lành mạnh có tiết chế sẽ giúp bảo 
vệ cả sức khỏe lẫn hạnh phúc gia đình, đảm bảo nuôi dạy tốt 
con cái. Giới này như một tấm áo giáp bảo vệ chúng ta luôn 
chống lại được sự sa đọa do thôi thúc của tham dục. 

Người Phật tử giữ giới cũng sẽ không giết hại, không làm 
bất cứ điều gì gây thương tổn đến đời sống của người khác 
hay mọi sinh vật khác. Cuộc sống sẽ bình an biết bao nếu 
mọi người đều biết tôn trọng sự sống, không làm tổn thương 
đến nhau. Hơn thế nữa, môi trường quanh ta cũng sẽ không 
bị tàn hại bởi những sự giết chóc, tàn phá phi lý chỉ vì lòng 
tham lam của con người. Mỗi ngày có hàng triệu sinh linh 
bị giết hại một cách đau đón để cung cấp miếng ăn cho con 
người, đó cũng chỉ vì có những người không hề vâng giữ theo 
điều giới này! 


78 


Cu Cập (0à C7họ CZrì (dưa iới cụ 





Cho nên, người Phật tử thọ trì được năm giới này là một 
sự may mắn rất lớn lao, bởi đó là con đường tu tập trước hết 
và trên hết. Nhiều bạn trẻ thao thức tìm đến tôi để hỏi về con 
đường tu tập giải thoát, nhưng khi tôi nói về năm giới này thì 
các bạn thường ngõ ngàng, bối rối. Đó là vì các bạn luôn nghĩ 
tu tập giải thoát phải là vấn đề gì đó rất cao siêu, rất phức 
tạp, chỉ những bậc đại sư trí tuệ mới hiểu được để chỉ dạy 
cho chúng ta. Vâng, tôi không phủ nhận còn có vô số pháp 
môn cao siêu phải tu tập hành trì nếu các bạn muốn đạt đến 
sự giác ngộ viên mãn như đức Phật, nhưng trước hết và trên 
hết, các bạn phải thấu hiểu và thọ trì thật nghiêm cẩn năm 
giới này. Không giữ theo năm giới, thì dù có tu tập theo pháp 
môn nào, có tụng đọc bao nhiêu kinh điển cũng chỉ là xây nhà 
trên cát mà thôi! 


Và con đường tu tập đơn sơ nhưng căn bản là giữ theo 
năm giới thì bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể làm theo, 
cũng có thể vận dụng ngay vào cuộc sống thường nhật của 
mình. Nhưng dù đơn sơ đến thế, đây vẫn là con đường mà 
chúng ta phải nương theo đến suốt cuộc đời, bởi như tôi đã 
nói, tu tập là một tiến trình không bao giờ dừng nghỉ. 


79 


80 


Tuần thứ 2 tháng ð năm 2017 
Min trả ơn đời 


Đ ức Phật dạy rằng, bản chất của cuộc đời này về tổng 
thể là một khối tương quan mật thiết chi phối lẫn 
nhau của tất cả các yếu tố nhân duyên cấu thành. Vì thế, 
chúng ta sống trong cuộc đời, thực tế là sống trong mối quan 
hệ chằng chịt giữa bản thân ta với gia đình, bạn bè thân hữu, 
cộng đồng xã hội, đất nước, nhân loại... Mỗi chúng ta không 
thể đi tìm hạnh phúc cho riêng mình vượt ngoài các mối quan 
hệ đó. Hơn thế nữa, hạnh phúc thực sự chỉ có thể có được khi 
ta biết khéo léo cải thiện những mối quan hệ giữa bản thân 
với mọi người quanh ta. 


Nói theo cách khác, cuộc sống của chúng ta giữa cuộc 
đời này là một tiến trình liên tục cho đi và nhận lại, từ lúc ta 
sinh ra cho đến khi từ giã cõi đời. Mở mắt chào đời là ta đã 
bắt đầu nhận được sự chăm sóc dưỡng nuôi từ cha mẹ; lớn 
lên một chút, ta sống được là nhờ có sự đóng góp công sức và 
quan tâm chăm sóc của bao người quanh ta, trực tiếp cũng 
như gián tiếp. Và trong suốt cuộc đời, ta vẫn luôn phải nhận 
sự giúp đỡ của người khác để có thể tổn tại, dù chỉ là trong 
ý nghĩa ta không thể nào trực tiếp làm ra tất cả các yếu tố 
vật chất cần thiết cho đời sống. Cơm ăn, áo mặc, thuốc men 
trị bệnh, vật dụng thường ngày... mọi thứ đều có người khác 
làm ra sẵn sàng để ta sử dụng. Thử tưởng tượng, nếu không 
có tất cả những thứ ấy, cuộc sống này của chúng ta sẽ khó 
khăn biết bao! 


Nhưng đổi lại những gì đã nhận được, một người sống 
tốt phải là một người luôn có những đóng góp cho cuộc đời 


81 


(Xinít ngitiệm tt tập 





trong khả năng của mình. Dù là một công nhân, nông dân, 
kỹ sư, thầy giáo hay bác sĩ... chúng ta cũng sẽ mang tất cả 
khả năng của mình ra để cống hiến cho cuộc đời, cho sự lợi 
lạc của những người quanh ta. Và như thế, đổi lại việc ta sử 
dụng thành quả của mọi người khác mới hợp tình hợp lý. 


Trong mối quan hệ cho đi và nhận lại như thế, một số 
người thường hình dung sự cống hiến của cá nhân mình như 
một nỗ lực để “trả nợ đời”. Theo cách nghĩ đó, chúng ta nợ 
cha mẹ công sinh thành dưỡng dục, nợ người công nhân dệt 
ra tấm vải may áo quần, nợ thầy cô giáo cho ta kiến thức ban 
đầu, nợ người nông dân một nắng hai sương làm ra lúa gạo... 
và nói chung là nợ nhân quần xã hội đã cho ta có được mọi 
tiện nghi đời sống... 


Với cách nghĩ này, chúng ta luôn nỗ lực sống tốt, cống 
hiến hết sức mình cho gia đình, cho xã hội, vì nếu không như 
thế ta sẽ trở thành một người mắc nợ mà không trả. Điều đó 
sẽ đi ngược với những chuẩn mực đạo đức mà ta đã được đào 
luyện từ thuở nhỏ. Cho nên, một quan điểm như thế sẽ giúp 
ta luôn tự kiềm chế mình không sống buông thả theo những 
ham muốn tầm thường, để có thể sống tốt và cống hiến được 
nhiều hơn cho cuộc đời. 


Đức Phật dạy chúng ta nhìn rõ mối quan hệ cho đi và 
nhận lại như thế, nhưng không quan niệm đó là một sự “trả 
nợ”. Thay vì vậy, ngài dạy chúng ta xem đó là sự trả ơn. Đạo 
Phật chỉ ra 4 ơn nặng nhất (tứ ân) là ơn cha mẹ, ơn chúng 
sinh, ơn đất nước và ơn Tam bảo. Nỗ lực cống hiến một đời 
của chúng ta cần hướng về sự báo đáp các ơn này. Vì thế, tông 
chỉ người tu Phật thường được nêu ra trong câu: “Trên đền 
bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường.” 


Có gì khác nhau giữa trả ơn và trả nợ như chúng ta vừa 
nói trên? Khác biệt ở đây là tâm lý của chúng ta trong cuộc 


82 


in Crá Ớn 2ời cụ 





sống. Tâm lý của người trả nợ là một tâm lý bị thúc bách, 
không thể không làm, và do đó đi kèm theo nó thường là sự 
căng thẳng, áp chế. Ngược lại, tâm lý của người trả ơn là một 
tâm lý tự nguyện, hoan hỷ, mong muốn thực hiện, và do đó 
đi kèm theo nó là sự cố gắng, nỗ lực trong niềm vui mà không 
hề có sự thúc bách hay áp lực nào. 


Khi quan niệm rằng những cống hiến của chúng ta là 
để trả nợ đời, bản thân ta sẽ rất khó có được niềm vui sống 
khi còn “chưa xong nợ”. Và vì thế, ta sẽ dễ dàng đánh mất đi 
những giá trị quý giá mà cuộc sống mang lại. Đức Phật dạy 
rằng “thân người khó được”, nên cuộc sống này là một giá trị 
quý giá mà ta đang có, không gì có thể thay thế được. Cho dù 
ta vẫn luôn nỗ lực hết sức mình để “trên đền bốn ơn nặng, 
dưới cứu khổ ba đường”, nhưng điều đó hoàn toàn không có 
nghĩa là ta phải quên đi niềm vui sống của chính bản thân 
mình. Từng giây phút trôi qua là từng giây phút mà thời gian 
được sống của ta đang mất dần đi, ta cần phải luôn ý thức 
điều đó để biết trân quý từng giây phút còn lại. Chúng ta 
cần phải sống như thế nào để vừa xứng đáng với giá trị làm 
người, đền đáp được những thâm ân mình đã nhận, nhưng 
đồng thời cũng phải tận hưởng được những giá trị quý báu 
nhất mà cuộc sống mang lại. 


Cách nhìn nhận về một vấn đề có thể làm thay đổi hoàn 
toàn ý nghĩa cuộc sống của chúng ta. Một người vợ đảm đang 
chăm sóc gia đình với niềm vui của sự hy sinh cống hiến, tuy 
có thể hết sức nhọc nhằn nhưng sẽ không hề cảm thấy bực 
dọc, khó chịu vì sự nhọc nhằn đó. Ngược lại, nếu những công 
việc hằng ngày được người phụ nữ thực hiện với cảm giác 
mình bị nô lệ, phụ thuộc vào gia đình và không thể trốn tránh 
những công việc ấy, thì cuộc sống sẽ ngay lập tức nhuốm màu 
đen tối và tâm trạng người ấy sẽ hết sức nặng nề, khổ sỏ. 


83 


Xinít ngiiệm trị tập 





Cũng vậy, khi dâng hiến cả cuộc đời mình cho một lý 
tưởng nào đó, chúng ta có thể trải qua vô vàn gian khó mà 
vẫn không hề kêu ca oán thán, nhưng nếu vì bạo lực cường 
quyền mà phải gánh chịu khó khăn khổ não, thì ngoài nỗi 
đau thể xác, ta còn bị nhấn chìm trong sự uất ức, căm hờn. 


Cuộc đời của mỗi chúng ta luôn là một chặng đường dài 
với rất nhiều gian khó, thử thách. Nếu có thể sống với lý 
tưởng, tâm nguyện phụng sự tha nhân như một sự đền đáp 
và hy sinh, cống hiến, chúng ta sẽ tìm được niềm vui sống 
ngay trong những công việc phụng sự của mình. Ngược lại, 
cho dù ta vẫn làm nhiều việc tốt mang lại lợi ích cho tha 
nhân, nhưng với tâm trạng nặng nề của người “mắc nợ phải 
trả” thì ta sẽ đánh mất đi cơ hội để tận hưởng cuộc sống quý 
giá này. 


84 


Tuần thứ 3 tháng õ năm 2017 


Whii có người thân (tua đời 


hỉ trong vài ngày cuối tuần qua, chúng tôi liên tục 

nhận được tin buồn từ nhiều thân hữu có người thân 
đã và sắp sửa qua đời. Sinh, trụ, dị, diệt là quy luật chung 
của toàn vũ trụ và sinh, lão, bệnh, tử là những điều không 
a1 trong chúng ta tránh khỏi. Mặc dù vậy, một khi thời khắc 
vô thường xảy đến, ta cũng không thể không đau lòng trước 
sự đau thương mất mát khi người thân của mình vĩnh viễn 
ra ở. 


Tuy nhiên, sự đau đón tiếc thương cho dù là lẽ thường 
tình, lại không giúp ích được gì cho người thân sắp chết hoặc 
vừa quá cố. Thay vì vậy, nếu chúng ta có thể bình tĩnh ghi 
nhớ và làm theo những lời Phật dạy thì có thể mang đến lợi 
lạc đôi đường, cho cả người chết lẫn người sống. Trong lá thư 
tuần này, chúng tôi xin đề cập đôi điều về chủ đề này, vì cho 
dù không mong muốn nhưng trong tất cả chúng ta không ai 
tránh khỏi sẽ có lần phải đối diện với sự thật này. 

Trước hết, theo lời Phật dạy, khi muốn thực hiện bất kỳ 
điều gì lợi lạc cho người thân đã quá cố, chúng ta cần thiết 
phải xác lập niềm tin vững chắc vào hai sự thật sau đây: 


1. Cái chết không phải là chấm dứt tất cả 


Điều này mới nghe có vẻ như thừa, vì hầu hết người Phật 
tử chúng ta đã tin chắc vào nhân quả thì đương nhiên phải 
tin vào việc có một hình thức tồn tại tiếp diễn sau khi chết. 
Bởi nếu không như thế thì quy luật nhân quả sẽ trở thành vô 
nghĩa vì không còn thời gian để hiển lộ. 


8ð 


Xinít: ngitiệm tt tập 





Tuy nhiên, một niềm tin như thế vẫn là chưa đủ để chúng 
ta có thể cảm nhận, tương giao với tâm thức người chết. Vì vậy, 
chúng ta cần tin và hiểu cụ thể hơn về sự tổn tại như thế nào 
của tâm thức sau khi chết. Có như thế, ta mới có thể hình dung 
được sự hiện hữu của người thân mình ngay cả sau khi người 
ấy đã nhắm mắt lìa đời. Tất nhiên, đối với việc này thì chúng ta 
chỉ có thể đặt niềm tin hoàn toàn vào lời dạy trong Kinh điển, 
bởi tất cả chúng ta chưa a1 đã từng trải qua cái chết. 


Trong kinh Lăng Nghiêm đức Phật dạy rằng, sau khi 
chết thần thức chúng sinh đi vào một trạng thái gọi là thân 
trung ấm. Đây cũng là một dạng tái sinh, nhưng đời sống của 
thân trung ấm chỉ có thể kéo dài được tối đa khoảng 7 ngày 
(thay vì con số 100 năm cho kiếp người). Sau 7 ngày (tức một 
tuần thất), thân trung ấm lại chết đi và lập tức tái sinh thành 
một thân trung ấm khác. Điều này có thể lặp lại tối đa là 7 lần, 
và như vậy đời sống trong cảnh giới trung ấm của người chết 
có thể kéo dài tối đa là 7 tuần lễ, tức 49 ngày. 


Đây là căn bản trong lời Phật dạy để hình thành việc tổ 
chức tuần thất và cầu siêu cho người chết kéo dài trong 49 ngày. 
Cũng trên căn bản những lời dạy này và một số lời dạy rải rác 
trong các Kinh điển khác, các vị Tổ sư, Luận sư đã giảng giải 
cho chúng ta hiểu rõ hơn về những lời dạy của Phật. 


Ở đây cần nhấn mạnh hai chữ “có thể”, vì không nhất 
thiết tâm thức người chết bao giờ cũng lưu lại đủ thời gian đó 
trong trạng thái trung ấm. Một người chân chánh tu tập đã 
liễu sinh thoát tử, có thể chỉ đi vào cảnh giới trung ấm trong 
một sát-na ngắn ngủi hoặc thậm chí vượt qua nó để tái sinh 
tức thời vào cảnh giới tương ứng với nguyện lực hay thiện 
nghiệp lớn lao của vị ấy. Một người có thiện nghiệp trung 
bình có thể lưu lại một hai tuần hoặc lâu hơn trong cảnh giới 
trung ấm trước khi tái sinh theo nghiệp lực. Tương tự, một 
người làm những điều cực ác (như ngũ nghịch tội) có thể sẽ 


86 


Xi: Óó (gười lâu Qua 22ời 





bỏ qua cảnh giới trung ấm và tái sinh tức thời vào địa ngục, 
do ác nghiệp quá nặng nề. Nếu ác nghiệp có phần nhẹ hơn, 
họ sẽ lưu lại một thời gian trong cảnh giới trung ấm rổi tái 
sinh vào một cảnh giới xấu nào đó... 


Nhưng cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tất cả chúng 
sinh đều chỉ có thể lưu lại trong trạng thái trung ấm tối đa 
không quá 49 ngày. Sau thời gian đó, dù họ có lưu luyến với 
đời sống cũ đến mức nào, họ cũng vẫn bị thôi thúc phải đi tái 
sinh bởi nghiệp lực đã tạo. 


Cũng theo Kinh điển, trong thời gian tái sinh vào cảnh 
giới trung ấm, thần thức có nhiều điểm đặc thù hơn so với đời 
sống bình thường của mọi chúng sinh. 


Do không bị trói buộc trong thân thể vật chất, thần thức 
có thể tức thời hiện hữu ở bất kỳ nơi đâu mà họ khởi tâm nghĩ 
đến; có thể nghe thấy, nhìn thấy, cảm nhận được (tất nhiên 
không phải bằng những giác quan như khi còn sống) khi có 
những chúng sinh khác nghĩ tưởng, nhắc đến họ; có thể nghĩ 
nhớ, luyến tiếc, cảm xúc với những gì họ nghe thấy, nhìn 
thấy. Điều quan trọng nhất là thân trung ấm không có cảm 
giác rằng đời sống cũ của họ đã chấm dứt, mà vẫn thấy như 
họ đang tiếp tục kéo dài đời sống cũ. Họ vẫn nhớ biết mọi việc 
đã xảy ra trong đời, những thiện nghiệp, ác nghiệp họ đã tạo, 
những niềm tin họ đã theo đuổi v.v... 


Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nghiệp 
lực tạm thời lắng xuống. Đó là lý do khiến họ không tái sinh 
tức thời. Tâm bản nhiên thanh tịnh vốn luôn hiện hữu trong 
mọi chúng sinh nên vào lúc này có thể tạm thời tỏa chiếu và 
thần thức cảm thấy sáng suốt đến một mức độ nào đó, không 
bị che mờ bởi nghiệp lực. Điều này có thể hình dung như trạng 
thái cực kỳ yên tĩnh trước cơn bão lớn, cơn bão của nghiệp lực 
từ vô số kiếp. 


87 


(Xinít ngitiệm tt tập 





Trong những giây phút yên lắng quý báu này, nếu thần 
thức có được sự trợ duyên từ những gì họ thấy, nghe nơi 
những người thân - mà do luyến ái nên họ không rời xa được 
- thì họ có thể hướng tâm về Phật pháp, có thể tiêu trừ nhiều 
ác nghiệp, thậm chí nếu hội đủ nhân duyên và niềm tin thì 
có thể được vãng sinh Tịnh độ. 


Tất nhiên sẽ có nhiều nghi vấn nảy sinh, chẳng hạn như 
câu hỏi: Nếu vậy thì những ác nghiệp họ đã tạo sẽ không có 
kết quả, chẳng phải là trái với luật nhân quả hay sao? 


Câu trả lời là: Tất cả đều do tâm thức tạo ra. Tâm có thể 
tạo nghiệp thì cũng có thể tiêu trừ nghiệp. Tâm thọ nghiệp là 
tâm phàm phu, tâm có thể tiêu trừ nghiệp là tâm giải thoát. 
Nếu không phải vậy thì chư Phật không thể thành Phật, vì 
ác nghiệp là vô số từ vô lượng kiếp, nên thời gian thọ nghiệp 
cũng sẽ không có lúc cùng tận! Vấn đề ở đây là làm sao để đạt 
đến tâm giải thoát, và Phật pháp chính là phương tiện. Do đó, 
chúng ta phải tin chắc vào kết quả của những việc làm tốt đẹp 
để hồi hướng về cho người chết, như niệm Phật, tụng kinh, bố 
thí, cúng dường, In ấn Kinh sách v.v... 


2. Nhân quả không đơn thuần chỉ như những gì ta nhìn 
thấy, nhận biết 


Đây là sai lầm của phần lớn những người tin nhân quả. 
Sai lầm này trong một chừng mực nào đó là vô hại và thậm 
chí còn có lợi, vì nó giúp chúng ta tiếp cận với luật nhân quả 
theo cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ở mức độ sâu xa hơn nó sẽ 
dẫn đến những hiểu biết sai lầm khác và thậm chí làm nảy 
sinh sự hoài nghi, phản bác nhân quả. Đây là lý do chúng ta 
thấy có nhiều vị trí thức hoặc thậm chí cao tăng một thời, 
bỗng nhiên đến một lúc nào đó quay sang phản bác nhân 
quả. Trong Kinh Đại Bát Niết-bàn có ghi lại trường hợp của 
tỳ-kheo Thiện Tĩnh, giảng giải được tất cả Kinh điển nhưng 


88 


Xi: Óó (gười lâu Qua 2ờc vụ 





cuối cùng rơi vào địa ngục vì phản bác nhân quả, chính là ví 
dụ cho trường hợp này. 


Đức Phật dạy: “Chỉ có Phật mới nhìn thấy hết nhân quả 
của chúng sinh. Hàng Bồ Tát Thập địa tuy thấy biết sâu rộng 
nhưng vẫn còn có chỗ chưa biết.” 


Lời dạy này cho chúng ta thấy được rằng, những gì chúng 
ta thấy biết và hiểu về nhân quả là đúng nhưng chưa đủ. 
Kinh Hoa Nghiêm đưa ví dụ về thế giới chúng sinh hiện hữu 
như một tấm lưới trời Đế-thích, có vô số mắt lưới đều đính 
những viên ngọc sáng, mỗi viên ngọc đều phản chiếu trong 
nó vô số những viên ngọc khác. Như vậy, một thay đổi nhỏ 
của mỗi viên ngọc sẽ được phản ánh trong vô số viên ngọc. 
Cho nên, ngoài trí tuệ của đức Phật (Nhất Thiết Trí) thì việc 
nhận biết và thấu hiểu tất cả là điều bất khả. 


Một số người thường dẫn lời Phật dạy trong kinh A-hàm 
rằng: “Cây nghiêng về hướng nào thì khi đổ sẽ ngã về hướng 
ấy” để bác bỏ ý nghĩa của sự cầu nguyện, cho rằng việc hộ 
niệm hay thực hành thiện hạnh hồi hướng cho người chết đều 
là vô ích. Theo họ, nếu tâm thức người chết phải tùy nghiệp tái 
sinh, thì những việc cầu nguyện, hộ niệm v.v... phỏng có ích gì? 
Như cái cây khi sống đã nghiêng về hướng đông, thì lúc bị đốn 
ngã không thể ngã sang hướng tây được. Cũng vậy, con người 
lúc sống tạo ra bao nhiêu nghiệp lành dữ khác nhau, khi chết 
đi tất nhiên phải theo kết quả của những nghiệp lành dữ đó 
mà tái sinh vào đời sống mới, tốt đẹp hoặc xấu ác, dù chúng ta 
có muốn giúp đỡ cũng không làm được gì. 


uy nghĩ như vậy là đúng nhưng chưa đủ, vì thật ra 
chúng ta không ai thấy hết được nghiệp lành dữ của một 
người, càng không thể lượng định được tất cả những nghiệp 
lành dữ của người ấy trong nhiều đời đã qua. Ngay chính 
như hình ảnh cái cây nghiêng trong ví dụ này, cũng đã là 
điều không phải dễ dàng xác định được. 


89 


(Xinít ngitiệm tt tập 





Vào những năm 1978-79, bản thân tôi phải thường xuyên 
phải làm công việc phá rừng làm rẫy. Tự tay tôi đốn ngã cây 
rừng, chờ khô rồi đốt sạch đi để lấy đất trồng đậu, trồng 
bắp... Với những cây rừng lớn khoảng bằng thân người, việc 
đốn ngã phải hết sức thận trọng. Có nhiều người chết vì cây 
đè, do không đoán đúng được hướng ngã của cây. Nếu người 
đốn cây đoán sai và đứng ở hướng cây đổ thì khả năng chạy 
tránh là rất khó. Cây đổ xuống có khi chuyển mình trong một 
hai phút rồi quay đảo, lắc lư qua lại theo nhiều chiều và cuối 
cùng ngã ập xuống rất nhanh. Và đã bị cây đè thì phần lớn 
là chết ngay tại chỗ. 


Chúng tôi đoán hướng ngã của cây bằng cách quan sát 
tán cây, phán đoán xem trọng tâm cây nghiêng về bên nào 
và “mở bụng” cây, tức là khoét rộng theo hình chữ V vào 
bên đó. Sau khi khoét vào khoảng 2/3 chiều ngang thân cây, 
người đốn cây mới quay sang “chích lưng”, tức là đốn vào 
phía ngược lại của thân cây và cao hơn vị trí mở bụng khoảng 
2 - 3 tấc. Nếu mọi việc suôn sẻ, phán đoán chính xác, thì chỉ 
cần chích một phần, cây sẽ chuyển mình, nghiêng dần rồi đổ 
xuống. Nhưng nếu phán đoán sal, hoặc rủi ro khi độ nghiêng 
của cây quá ít và đúng lúc chuyển mình lại có gió thổi theo 
chiều ngược lại, ắt sẽ xảy ra tình trạng “ngã ngược”, nghĩa là 
cây ngã về hướng người đốn cây đang đứng. 


Như vậy, để biết chính xác “cái cây nghiêng về hướng 
nào” cũng không phải chuyện hoàn toàn dễ dàng. Lời Phật 
dạy là đúng, nhưng trước hết chúng ta phải biết chắc được 
hướng nghiêng của cây, và cụ thể ở đây là tất cả những thiện 
nghiệp và ác nghiệp của người chết. 


Nhưng chúng ta đâu thể nhìn thấy hết? Chuyện trong 
đời này cũng không thể thấy hết, mà chuyện nhiều đời trước 
nữa thì càng không thể biết. 


90 


Xi: Óó (gười lâu Qua 2ời 





Do vậy, bất kể người thân của ta khi còn sống có là người 
như thế nào đi chăng nữa, một suy nghĩ và niềm tin tích cực 
vào giờ phút ra đi vĩnh viễn của họ vẫn luôn là điều cần thiết. 
Đã là con người phàm tục, không ai trừ diệt hết tham, sân, 
si... nên trong đời sống không thể tránh khỏi có những sai 
lầm, vấp váp hoặc phạm vào những điều tội lỗi. Dù vậy, trong 
giờ phút tiễn biệt và hộ niệm cho người chết, tốt hơn là chúng 
ta nên suy nghĩ theo hướng tích cực để có thể đặt trọn niềm 
tin vào việc cầu nguyện cũng như thực hành những điều tốt 
đẹp hướng về người chết. 


Hơn thế nữa, trong hình ảnh cây đổ như mô tả trên, có 
thể thấy hướng gió và sức gió thổi vào lúc cây đổ cũng là một 
yếu tố quyết định. Cũng vậy, cho dù có nghiệp lành dữ đã tạo, 
nhưng cũng có những nhân duyên thuận nghịch góp phần 
vào sự tái sinh của một người. Trong nhiều Kinh điển, đức 
Phật có dạy về cận tử nghiệp và xác định rằng đây là yếu tố 
quan trọng nhất trong việc quyết định sự tái sinh của một 
người. Vì thế, khi có người thân sắp lâm chung, nếu có thể 
hướng tâm người ấy về với Tam bảo, về với những ý tưởng 
hiển thiện, vị tha, đó chính là thuận duyên tốt nhất để tạo 
một cận tử nghiệp tốt đẹp cho người ấy. 


Dựa vào những niềm tin căn bản như trên, khi có người 
thân sắp qua đời, chúng ta nên tận dụng mọi cơ hội để nhắc 
nhở người ấy về sự hướng tâm quy y Tam bảo, nhắc nhở về 
những thiện nghiệp mà người ấy đã làm, khuyên người ấy 
nên tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của người khác mà 
không để tâm phiền trách hay hờn giận. Tùy theo niềm tin 
của người sắp lâm chung, việc tụng kinh, niệm Phật cũng có 
thể giúp ích rất nhiều để tạo một cận tử nghiệp tốt đẹp. 

Đối với người vừa mới qua đời, người thân cũng có thể 
đứng bên di hài, trò chuyện nhắc nhở như khi còn sống, nhắc 
nhở người ấy niệm Phật và buông xả những gì còn vướng 


91 


Xiní ngitiệm trị tập 





mắc, xin họ tha thứ cho những người còn sống về những gì 
họ đã không phải với mình. Nếu không có niềm tin, chúng 
ta sẽ thấy việc này là vô ích, thậm chí là ngó ngẩn. Nhưng 
với niềm tin vững chắc vào những điều đã nói ở phần trên, 
chúng ta sẽ cảm nhận được rằng tâm thức người chết vẫn còn 
lưu luyến quanh ta, có thể nghe và hiểu được những lời ta 
khuyên nhủ. Chính trong ý nghĩa này mà nghi lễ Phật giáo 
có lễ Thuyết linh, là lúc vị thầy thuyết pháp cho tâm thức 
người vừa qua đời được nghe. 


Trong thời gian 49 ngày sau cái chết, tất cả những người 
thân, anh chị em... nên thường xuyên niệm Phật, tụng kinh, 
tuyệt đối không nên nghĩ đến, nhắc đến những việc không 
hay trước đây của người chết, để tránh làm cho tâm thức 
người chết có thể sân hận khi thấy nghe những việc ấy... 
Cũng không nên than khóc lớn tiếng trong lúc lo tang sự, vì 
có thể làm cho tâm thức người chết xáo động hoặc thêm phần 
luyến ái. Đó là những cách thức tích cực để giúp người quá 
cố có thể dễ dàng hơn trong việc tái sinh về một cảnh giới tốt 
đẹp hơn. 


Hơn thế nữa, trong thời gian 49 ngày hãy thường nghĩ 
nhớ đến người quá cố, và hướng tâm làm tất cả những việc 
hiển thiện để hồi hướng công đức cầu nguyện cho họ. Việc tổ 
chức cúng tuần thất cũng nên nằm trong ý nghĩa đó, tránh 
những hình thức rình rang vô ích, trái với tỉnh thần Phật 
dạy. Nếu có thể vì người chết làm những việc lợi lạc tha nhân 
như bố thí, phóng sinh, ấn tống kinh sách v.v... thì chẳng 
những có lợi cho người chết mà rõ ràng là cũng có lợi cho cả 
người còn sống nữa. 


92 


Tuần cuối tháng ð năm 2017 


Tình thương và bạo lực 


ào đầu tuần này - thứ Hai, ngày 22/5 - một vụ đánh 

bom khủng bố xảy ra tại Manchester Arena (Anh 
quốc) làm 22 người chết và 59 người khác bị thương. Trong 
số các nạn nhân có cả trẻ em và phụ nữ. Tin tức này đã khiến 
cho tất cả những ai có lương tâm trên thế giới đều hết sức đau 
buồn. Thủ đô Paris của Pháp quyết định tắt đèn trên tháp 
Biffel vào nửa đêm ngày thứ Ba để tưởng niệm các nạn nhân 
đã qua đời. Hàng ngàn người dân Anh đã tụ tập về quảng 
trường Albert hôm thứ Ba để cùng tưởng niệm các nạn nhân. 


Và chỉ vừa cuối tuần trước, trong hai ngày 20 và 21, tại 
Ban Diego, California, một khóa tu tập dành cho các em ở 
độ tuổi thanh thiếu niên tại Hoa Kỳ mang tên “Returning 
Home” được tổ chức. Hàng trăm em thanh thiếu niên đã quy 
tụ về, cùng nhau sinh hoạt tu tập, chơi đùa và nghe quý 
thầy thuyết giảng (bằng tiếng Anh) về ý nghĩa của lòng yêu 
thương cũng như cách sống vị tha để mang lại an vui cho tất 
cả mọi người. Tất cả các em đều lộ rõ vẻ hân hoan thích thú 
khi đến với khóa tu và đầy luyến tiếc khi ra về, với tâm trạng 
háo hức sẵn sàng trở lại khi có được một dịp khác trong tương 
lai. 

Chúng ta thấy gì qua hai sự kiện hoàn toàn trái ngược 
nhau như thế? Có mối liên hệ nào giữa chúng hay chăng? 
Một sự kiện gieo rắc đau thương và bất an lan rộng trên toàn 
thế giới, và một sự kiện ươm mầm yêu thương, an lạc trong 
tâm thức những trẻ em còn hết sức vô tư, trong trắng. 


Thoạt nhìn qua, có thể chúng ta nghĩ rằng đó là hai sự 


93 


(XinÍt ngitiệm tt tập 





kiện ở hai nơi riêng rẽ và chẳng có quan hệ gì đến nhau. 
Tuy nhiên, trong thực tế, xét từ ý nghĩa tâm thức của những 
người liên quan, chúng ta sẽ thấy rõ đó là hai sự kiện có 
tương quan mật thiết trong khuynh hướng loại trừ lẫn nhau. 
Khi yêu thương được nuôi dưỡng và phát triển trong lòng 
người, sẽ không còn chỗ cho hận thù, bạo ác, cũng giống như 
một ngọn đèn thắp lên thì tự nhiên quanh nó sẽ không còn 
bóng tối. 


Cũng vậy, khi trí tuệ được ươm mầm và nuôi dưỡng để 
nhận thức được đúng thật về thực tại đời sống và giá trị của 
sinh mạng con người, sẽ không còn chỗ cho những si mê tối 
tăm đến mức độ lấy việc hủy hoại sinh mạng người khác làm 
mục tiêu tối hậu của đời mình! 


Chúng ta không phủ nhận là tuyệt đại đa số nhân loại 
vẫn không tán thành với những hành vi bạo lực gieo rắc đau 
thương cho đồng loại, vẫn đang bày tỏ sự thương cảm với các 
nạn nhân và gay gắt lên án những kẻ khủng bố, nhưng chúng 
ta cũng không thể phủ nhận một sự thật đau lòng là hơn bao 
giờ hết, nhân loại đang phải đối mặt với sự bất an lan tràn 
do quá nhiều bạo lực, từ những bạo lực kinh hoàng như đánh 
bom khủng bố nhằm vào cả những nạn nhân là trẻ em, phụ 
nữ, cho đến những bạo lực ở tầm phổ biến hơn như cướp bóc, 
giết người, tra tấn... Trong thời gian gần đây, chúng ta đọc 
thấy nhiều bản tin về những vụ giết người man rợ khi kẻ cướp 
có thể chỉ vì một số tiền không lớn lắm mà nhẫn tâm giết 
người, chặt nát thi thể ném xuống giếng để phi tang... Quả 
thật là những hành vi không còn cả tính người! 


Bạo lực cũng lan tràn cả vào học đường khi học sinh 
đánh đập nhau vì thù oán, lan tràn cả vào bệnh viện khi 
thân nhân người bệnh tấn công y tá, bác sĩ vì bất mãn... Và 
điều đáng lo ngại nhất là không ít trong số những kẻ phạm 
tội còn ở độ tuổi trẻ và rất trẻ. Liệu mỗi người lương thiện có 


94 


Gìnk hương (0à 2Öạo -Đực 





phải chịu trách nhiệm phần nào trước thực trạng bạo lực lan 
tràn khắp nơi trong xã hội như thế hay không? 


Từ góc nhìn của người Phật tử theo nguyên lý tương quan 
tương duyên, chúng ta cần hiểu rằng, khi bạo lực có mặt là 
vì sự thiếu vắng của tâm từ bi và trí tuệ. Vì thế, phải thừa 
nhận là chúng ta đã làm được quá ít những việc cần làm để 
gieo rắc tình thương và nuôi dưỡng trí tuệ, trong khi những 
kẻ xấu ác đang hành động ngày càng điên cuồng hơn để gieo 
rắc đau thương trong nhân loại. 


Hãy thử làm một phân tích nhỏ để thấy rõ mối tương 
quan này. Trong khi chỉ một vụ khủng bố xảy ra ở Manchester 
Arena đã gieo rắc kinh hoàng lan rộng khắp nơi và khiến cho 
hàng trăm gia đình phải chịu khổ đau đến suốt cuộc đời, thì 
một khóa tu ươm mầm từ bi và trí tuệ như Returning Home 
đã có được bao nhiêu người quan tâm trên địa bàn San DIego, 
chưa nói rộng đến trên khắp California hay toàn nước Mỹ? 
Nói một cách cụ thể hơn, chúng ta đã có quá ít nỗ lực tích cực 
để hỗ trợ và nhân rộng những sự kiện tốt đẹp như thế này, và 
phần lớn trong chúng ta hắn còn thụ động mà chưa thấy được 
rằng, nếu không tích cực gieo trồng thiện hạnh thì chính ta 
cũng đang chịu một phần trách nhiệm khi cái ác lan tràn. 


Đây chính là ý nghĩa mà người Phật tử cần nhận rõ. Từ 
nhiều năm qua, chúng tôi luôn theo đuổi quan điểm “Chia sẻ 
Pháp là trách nhiệm của người con Phật.” Khi Chánh pháp 
được truyền dạy đến khắp mọi nơi, cơ hội lan tràn của si mê 
và xấu ác sẽ giảm đi. Lời Phật dạy từ hơn 25 thế kỷ qua vẫn 
luôn là con đường đúng đắn và hiệu quả nhất để xây dựng 
một xã hội an vui, hạnh phúc. Mỗi người Phật tử khi có được 
lợi lạc từ việc nhận hiểu và làm theo lời Phật dạy, thì cũng 
phải nhận về mình phần trách nhiệm phải tích cực chia sẻ 
những lời dạy, những lợi lạc ấy đến với mọi người khác. Kinh 
Duy-ma-cật dạy rằng: “Như một ngọn đèn môi ra đến trăm 


95 


(Xinít ngitiệm tt tập 





2 


ngàn ngọn đèn, ánh sáng được nhân rộng mà không tắt mất. 
Cũng vậy, chia sẻ Chánh pháp đến với mọi người cũng chính 
là mang lại lợi lạc cho bản thân, gia đình và cộng đồng quanh 
ta. 

Khi chưa có điều kiện chia sẻ Pháp đến với nhiều người, 
thì ít nhất chúng ta cũng phải chia sẻ đến với những người 
thân trong gia đình như vợ chồng, anh chị em và nhất là con 
cháu của chúng ta. Nuôi dạy con cháu bằng lời Phật dạy chính 
là cách tốt nhất để ươm mầm từ bị, trí tuệ cho tuổi trẻ, và khi 
có điều kiện thì hãy khuyến khích các em tham gia những 
khóa tu tập, để giúp các em thấm nhuần Phật pháp. Tại Việt 
Nam, chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn trong thời gian qua đã làm 
rất tốt việc tổ chức nhiều khóa tu như thế. 


Khi tự thân chúng ta thực hành đúng theo lời Phật dạy 
để duy trì một nếp sống tỉnh thức, vị tha, trải lòng thương 
yêu đến với tất cả mọi người, chúng ta sẽ trở thành gương 
sáng để con cháu noi theo. Đó gọi là thân giáo. 


Hơn thế nữa, nếu chúng ta đi chùa, lạy Phật, tụng kinh, 
niệm Phật... mà chính con cháu của ta lại không hiểu gì về ý 
nghĩa của những việc làm ấy, không hiểu gì về những giá trị 
cao quý của từ bị, trí tuệ... thì rõ ràng chính ta đã chưa làm 
tròn trách nhiệm của một người Phật tử. 


Trong thực tế, một khi tuổi trẻ có thể nhận hiểu được 
những ý nghĩa cao quý trong lời Phật dạy và thực hành nuôi 
dưỡng lòng từ bi, nếp sống vị tha, thì chắc chắn sẽ không còn 
chỗ cho những tư tưởng xấu ác, si mê lan rộng. Nếu như ta 
chưa thể kiểm soát được sự lan tràn của sự xấu ác trên khắp 
hành tinh, thì ít nhất ta cũng phải hết sức nỗ lực để đẩy lùi 
chúng ra khỏi phạm vi gia đình, xã hội quanh ta. Và cách 
tốt nhất để làm điều đó là đem Giáo pháp giảng dạy cho con 
cháu ta để chúng có thể nhận hiểu và làm theo lời Phật dạy. 


96 


Cuft C/fturrơrg (Qà 2Ö ạo Cực cụ 





Nỗ lực của mỗi chúng ta có thể chỉ là sự đóng góp nhỏ 
nhoi, nhưng sự nỗ lực của nhiều người chắc chắn sẽ làm thay 
đổi được khuynh hướng của toàn xã hội, sẽ giúp hoàn thiện 
môi trường sống quanh ta ngày càng an ổn và nhiều hạnh 
phúc hơn. Ngược lại, nếu mỗi chúng ta đều không làm gì để 
hướng đến điều đó, ta không thể mong đợi bất kỳ ai khác sẽ 
làm thay cho chính ta. 


Mong sao với sự nỗ lực của tất cả chúng ta, hành tinh 
này sẽ sớm xóa bỏ được bạo lực để có được sự bình an và tình 
thương yêu chia sẻ. 


97 


98 


Tuần đầu tháng 6 năm 2017 


TT cuộc sống hằng ngày của chúng ta, phần lớn 
những nguyên nhân gây phiền não thường đến từ 
bên ngoài, nhưng mức độ tác động của những phiền não ấy 
đối với chúng ta nhiều hay ít, nặng hay nhẹ lại thường tùy 
thuộc vào thái độ tiếp nhận và ứng xử của chính ta. 


Đôi khi những tác nhân mang đến phiền não lại ở nơi 
chính những người thân yêu, gần gũi nhất của chúng ta. Và 
thật ra thì càng gần gũi nhau, chúng ta lại càng dễ gây phiền 
não cho nhau. Một người không quen biết thì cho dù họ có 
bao nhiêu tính xấu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta, nhưng 
nếu đó là một người hàng xóm ở kế bên nhà thì nguy cơ xung 
đột, mâu thuẫn sẽ cao hơn. Và nếu như người xấu tính ấy 
lại chính là anh, chị, em hay cha, mẹ, vợ, chồng... đang sống 
chung một nhà, thì sự xung đột, mâu thuẫn lại càng dễ xảy 
ra hơn. Hơn thế nữa, mức độ của những xung đột với người 
thân thiết sẽ càng nặng nề hơn rất nhiều, bởi chúng ta phải 
thường xuyên gặp mặt, tiếp xúc mỗi ngày, nên sự va chạm lại 
càng không thể nào tránh khỏi. 


Cho nên, việc giải quyết xung đột với người trong gia 
đình thường là khó khăn hơn nhiều so với những xung đột 
với người ngoài. Nếu không có sự tu tập đúng hướng thì nhiều 
khi chính những xung đột ấy sẽ rất dễ tạo thành những bi 
kịch vô cùng đáng tiếc. 


Tuy nhiên, nếu chịu suy ngẫm một chút, chúng ta sẽ thấy 
ra rằng những tính xấu của người khác cũng có thể chính là 


99 


(Xinít ngitiệm tt tập 





những bài học quý giá cho sự tu tập của bản thân ta. Thường 
thì khi ta tu tập Phật pháp càng nhiều, ta càng dễ dàng hơn 
trong việc nhận ra những thói hư tật xấu của người khác. 
Nếu ta thiếu sự cảm thông và thương yêu, thì những thói hư 
tật xấu của người khác sẽ trở thành nguyên nhân khiến ta 
bực dọc, khó chịu, thậm chí sẵn sàng phản đối, chỉ trích. Tuy 
nhiên, nếu ta có sự tu tập đúng hướng và nuôi dưỡng lòng 
từ bi đối với mọi người, ta sẽ có thể cảm thông và hiểu được 
việc người khác còn mang nhiều thói hư tật xấu chỉ là đáng 
thương chứ không đáng ghét. Tự thân mỗi người chúng ta 
cũng không phải là hoàn hảo, chắc chắn vẫn còn có những 
điều không tốt nào đó và cũng mong muốn được người khác 
cảm thông thay vì chống đối. Trong thực tế, con đường tu tập 
là để giúp ta từ bỏ dần những thói hư tật xấu chứ không ai có 
thể tức thời trở thành thánh nhân được cả. 


Và nếu chúng ta tiếp cận vấn đề theo hướng tích cực thì 
những thói hư tật xấu của người khác có thể là bài học quý giá 
cho chính ta. Vì sao vậy? Hãy xét một ví dụ. Nếu ta chỉ nghe 
mô tả về những tác hại, những mặt xấu của sân hận, ta sẽ 
không thực sự cảm nhận được hết. Tuy nhiên, nếu ta được trực 
tiếp chứng kiến một người đang trong cơn giận dữ điên cuồng, 
có những lời nói và việc làm hoàn toàn không chấp nhận được, 
ta sẽ có thể tự mình cảm nhận một cách sâu sắc về những tác 
hại của sân hận, không phải qua những mô tả bằng ngôn ngữ, 
mà là qua một bài học sinh động từ thực tế. Như vậy, quyết 
tâm tu tập chuyển hóa sân hận của ta sẽ được củng cố mạnh 
mẽ hơn nhiều, và nhờ đó mà sự tu tập của ta chắc chắn cũng 
sẽ được hiệu quả hơn. 


Tương tự, khi chúng ta nghe lời khuyên của cha mẹ là 
không nên uống rượu vì rượu có nhiều tác hại, thì những “tác 
hại” đó đối với ta thường rất mơ hồ, không thể trực tiếp cảm 
nhận được. Nhưng nếu ta có dịp được nhìn thấy một người 


100 


iu Chông (0à (dat 2Ô0óđ lý 





say khướt trên đường phố, vừa đi vừa nôn ói, lào đảo tưởng 
chừng như có thể đâm sầm vào người khác bất cứ lúc nào... 
rồi thậm chí có thể nằm mọp xuống bên lề đường cạnh một 
hố rác bẩn thỉu... Tất cả những điều kinh tổởm đó sẽ là một 
bài học sinh động về tác hại của rượu đối với ta, và khi đã 
trực tiếp quan sát, cảm nhận được như thế, chắc chắn ta sẽ 
không còn dễ dàng sa ngã khi có bạn bè hay ai đó mời ép ta 
uống rượu cùng họ... 


Đức Đạt-lai Lạt-ma cũng từng dạy rằng, hãy xem những 
kẻ thù là bậc thầy dạy về nhẫn nhục cho chúng ta, trong ý 
nghĩa là nếu không có họ thì ta không thể phát triển được 
tâm nhẫn nhục của mình. 


Trong Kinh điển gọi thế giới này là một trong những 
cảnh giới “phàm thánh đồng cư”, nghĩa là người phàm tục 
chung sống cùng các bậc thánh nhân. Đã là thánh nhân còn 
phải chung sống với người phàm, huống chi ta chưa phải 
thánh nhân thì việc sống chung với những người còn có một 
vài (hoặc nhiều) thói hư tật xấu cũng là chuyện hết sức bình 
thường. Chúng ta nên xem việc nhận ra những điểm xấu của 
người khác là một tiến bộ của bản thân mình, để từ đó sẽ nỗ 
lực tự hoàn thiện bản thân, không mắc vào những thói xấu 
mà ta đã nhìn thấy nơi người khác. Khi ta nhận hiểu được 
như vậy, thì mỗi một thói xấu được nhận ra nơi người khác, 
ngay cả nơi những người thân thiết trong gia đình của ta, 
đều sẽ trở thành một bài học quý giá giúp thêm vào trên con 
đường tu tập. 


Một câu hỏi có thể được nêu lên ở đây là: Như vậy phải 
chăng chúng ta chỉ quan tâm đến sự tu tập của riêng mình, 
còn đối với những người đang có thói xấu kia thì sao? Nhất 
là khi đó là những người thân yêu của ta, như cha, mẹ, vợ, 
con... Lẽ nào ta không nghĩ gì đến việc giúp họ từ bỏ những 
thói xấu đó để trở nên hoàn thiện hơn? 


101 


(Xinít ngitiệm tt tập 





Đúng vậy, việc tích cực giúp người khác hoàn thiện hơn 
là điều nên làm, nhất là khi đó là những người thân của ta. 
Tuy nhiên, thông thường thì dù làm việc gì cũng phải có trình 
tự hợp lý mới đạt được hiệu quả. Trong trường hợp này, trình 
tự hợp lý là phải xuất phát từ sự hoàn thiện bản thân mình 
trước, sau đó mới có thể giúp người khác hoàn thiện. Nếu ta 
không làm theo trình tự như thế, thì cũng giống như một 
người muốn nhảy xuống nước cứu người chết đuối, nhưng tự 
thân mình lại chưa từng học bơi. Người như vậy dù có lòng 
tốt nhưng chẳng những không cứu được người mà bản thân 
mình cũng phải thiệt mạng. 


Trong sự tu tập cũng vậy, chúng ta phải nỗ lực hoàn 
thiện bản thân mình trước nhất. Khi tự thân mình không 
uống rượu, mới có thể khuyên người khác bỏ rượu; khi tự 
thân mình không nói dối, mới có thể khuyên người khác chỉ 
nói sự thật... Như vậy, chẳng những lời khuyên của chúng ta 
mới có giá trị thuyết phục, mà chính nhân cách tốt đẹp của 
chúng ta cũng có giá trị cảm hóa, làm chuyển đổi những suy 
nghĩ không tốt nơi người khác. Khuyên bảo người khác bằng 
chính những hành vi và lời nói chân chánh của bản thân 
mình thì sự khuyên bảo đó mới có thể mang lại hiệu quả 
chuyển hóa tốt đẹp. 


Và một khi mỗi người đều có sự nỗ lực tu tập chuyển hóa, 
thì môi trường chung trong một gia đình, một cộng đồng xã 
hội... chắc chắn cũng sẽ được cải thiện tốt hơn. Và một khi gia 
đình, xã hội đã tốt đẹp hơn, đó lại chính là môi trường tốt đẹp 
để sự tu tập của mỗi chúng ta sẽ càng thêm hiệu quả. 


102 


Tuần thứ 2 tháng 6 năm 2017 


` 
Ụ ũ " 


H- bao giờ hết, thời đại chúng ta đang sống luôn 
tràn ngập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Bất 
kể là trong lĩnh vực nào, chúng ta ngày nay thường luôn gặp 
phải khó khăn trong việc chọn lọc thông tin nhiều hơn là tìm 
kiếm thông tin. Không cần phải là người nổi tiếng, nếu quý 
vị đăng lên Facebook một thông tin nào đó được nhiều người 
quan tâm, ngay lập tức sẽ có hàng trăm người tiếp cận, và 
khi những người này tiếp tục chia sẻ với bạn bè của họ, hiệu 
ứng lan tỏa sẽ tăng nhanh theo cấp số nhân và đạt đến con 
số hàng triệu lượt xem không khó lắm. 


Sự lan tỏa dễ dàng của thông tin có điểm tích cực là 
kết nối mọi người với nhau, dễ hiểu và cảm thông nhau qua 
những thông tin được biết về nhau. Tuy nhiên, nó cũng đồng 
thời tạo ra sự dễ dãi và hời hợt trong chia sẻ thông tin, khi 
những người sử dụng không quan tâm đúng mức đến những 
nội dung chia sẻ, và do đó trong một chừng mực nhất định có 
thể góp phần làm lan tỏa những thông tin tai hại. 


Nếu chúng ta hình dung được phương thức lan tỏa thông 
tin trên các mạng xã hội nói chung như Facebook, Google 
Plus, Twitter... ta sẽ thấy rằng hiệu quả tác động của chúng 
đến toàn xã hội vô cùng mạnh mẽ. Và bởi vì mỗi người tham 
gia vào trong toàn mạng lưới thông tin khổng lồ này đều là 
một chủ thể đưa tin cũng như người nhận tin, nên vai trò 
của mỗi người có thể nói là bình đẳng như nhau. Hiệu quả 
tác động sẽ tùy thuộc vào cách mà chúng ta tham gia chia 
sẻ thông tin trong toàn hệ thống đó. Một bài viết nhẹ nhàng 
khuyến khích nuôi dưỡng lòng thương yêu khi đến với hàng 


105 


(XinÍt ngitiệm tt tập 





ngàn người đọc sẽ góp phần làm cho xã hội trở nên an ổn, tốt 
đẹp hơn. Ngược lại, một thông tin gây bất an, kích thích bạo 
lực... sẽ có ảnh hưởng hoàn toàn ngược lại. Và do đó, sự tốt 
lên hay xấu đi của môi trường thông tin chung này luôn có sự 
đóng góp của tất cả những người tham gia. 


Mặt khác, mạng xã hội không phải là nguồn thông tin 
duy nhất. Ngày nay, chỉ cần một chiếc smart phone trong tay, 
một máy tính bảng hay một laptop là chúng ta có thể tiếp cận 
với hàng núi thông tin như một thư viện di động khổng lô. 
Google Search phục vụ hoàn toàn miễn phí và cung cấp cho 
ta thông tin liên quan về mọi lĩnh vực, nhiều đến mức không 
ai có thể đọc lướt qua được hết. Ngoài ra, chỉ cần chọn một 
vài website tin tức tiêu biểu, ta cũng đã có thể theo dõi diễn 
tiến khắp nơi trên thế giới với sự cập nhật hầu như liên tục. 


Tuy nhiên, nguồn thông tin khổng lồ được cung cấp dễ 
dàng như vậy cũng không thể là điều kiện duy nhất giúp ta 
trở nên người thông thái, bởi những thông tin đó chỉ là điều 
kiện hỗ trợ mà thôi. Khả năng chọn lọc và xử lý thông tin của 
mỗi người mới quyết định việc tiếp nhận nguồn thông tin đó 
là có lợi hay không, và thậm chí trong nhiều trường hợp còn 
có thể là tai hại nữa. 


Trong một môi trường phức tạp và đa dạng như vậy, 
người khôn ngoan phải luôn học biết cách chọn lọc thông tin 
trước khi tham gia vào cuộc chơi lớn đầy thách thức này. 
Trước hết, ta phải biết đề kháng lại với sự cám dỗ của óc tò 
mò đối với những thông tin lạ (và thường là tin vịt), vì chúng 
có thể dắt dẫn ta tiêu phí hàng giờ trên Internet để rồi cuối 
cùng chẳng được gì khác hơn là những ý tưởng rác rưởi, vô 
bổ... Cần xác định rõ ràng ta đang cần thiết hoặc tìm kiếm 
những thông tin gì, và sau đó tự giới hạn mình chỉ tìm đọc 
những thông tin thực sự có liên quan mà thôi. 


104 


Cruyên CPhông (Qà ©7rúáeđÍt (2 (liệm cô 





Tiếp đến, trong rừng thông tin có được từ những kết 
quả tìm kiếm, cũng cần phải biết chọn ra những nguồn tin 
đáng tin cậy, đừng dễ dàng đặt niềm tin vào tất cả những gì 
mình đọc thấy. Hầu hết những người chia sẻ thông tin trên 
Internet đều không thực sự chịu trách nhiệm về nguồn tin 
của họ, do đó ta phải tự chịu trách nhiệm về sự tin cậy của 
mình đối với bất kỳ nguồn tin nào. 


Ngược lại, nếu như mỗi ngày ta đều để mất đi hàng giờ 
trên các mạng xã hội chỉ để đọc chuyện riêng tư của người 
khác, hoặc chia sẻ những cảm xúc cá nhân nhỏ nhặt, những 
câu chuyện tào lao chẳng liên quan gì đến ai... thì đó là ta 
đang góp phần làm cho “đống rác” Internet càng trở nên đồ 
sộ hơn, nhảm nhí hơn, và do đó cũng là gây khó khăn nhiều 
hơn cho những người đang đi tìm các thông tin bổ ích đích 
thực. Ngay cả khi ta nghĩ rằng những thông tin mình đang 
chia sẻ là hoàn toàn vô hại, thì chỉ riêng sự vô ích của nó đối 
với cộng đồng cũng đã là một điều tai hại đáng nói rồi. 


Cuối cùng, một khi ta có được những thông tin bổ ích, đã 
qua sự trải nghiệm của bản thân để thấy rằng chúng thực sự 
hữu ích cho cuộc sống, thì điều rất nên làm là hãy nỗ lực chia 
sẻ những thông tin ấy đến với càng nhiều người càng tốt. Cho 
dù ta không có nhiều tiền bạc, vật chất để chia sẻ với nhiều 
người, nhưng việc chia sẻ những thông tin hữu ích cũng sẽ 
giúp cho mọi người được lợi lạc không kém. 


Nỗ lực của mỗi người chúng ta luôn đóng góp một phần 
nhất định trong việc hoàn thiện môi trường thông tin trên 
Internet, và những gì ta làm được sẽ từng ngày mang lại lợi 
ích cho chính bản thân ta cũng như mọi người quanh ta. Khi 
sử dụng đúng hướng, những tiến bộ công nghệ thông tin của 
nhân loại ngày nay chính là phương tiện tuyệt vời nhất giúp 
ta có cơ hội đóng góp, làm lợi ích cho cộng đồng. Ngược lại, 


105 


\Xinít ngitiệm trị tập 





nếu chỉ biết sử dụng hệ thống thông tin toàn cầu theo một 
cách dễ duôi, thiếu chọn lọc, ta sẽ không ngừng gây tác hại 
đến chính bản thân ta, con cháu hoặc người thân của ta, và 
thậm chí cũng là đang góp phần gây hại cho toàn thể cộng 
đồng. Trở thành một người có ích hay một tên phá hoại, điều 
đó hoàn toàn tùy thuộc vào cách thức suy nghĩ và tham gia 
của chúng ta trong hệ thống thông tin không biên giới của 
thời hiện đại này. 

Lần tới đây, trước quyết định tìm đọc hay chia sẻ một 
thông tin nào đó với mọi người trên Internet, hy vọng quý vị 
sẽ có sự suy xét và cân nhắc kỹ những khía cạnh lợi hại như 
vừa nêu trên. 


106 


Tuần thứ 3 tháng 6 năm 2017 


Tu tận tà hulô 
1 ưa u01 Xa 


T. trình tu tập thực sự chính là việc sửa chữa 
những sai lầm (tu) và rèn luyện, phát triển những 
công hạnh tốt (tập). Và trên tiến trình tu tập đó, một trong 
những thử thách chúng ta thường xuyên phải đối mặt và 
vượt qua chính là sự buông xả. Từ một góc độ nào đó, cũng 
có thể nói sự buông xả là một khía cạnh rất quan trọng trên 
con đường tu tập. Nếu quý vị tự thấy mình đã trải qua nhiều 
năm tu tập nhưng khi xét đến những gì đã buông xả được lại 
chẳng có gì đáng nói, thì có thể là quý vị đã tu tập hoàn toàn 
chệch hướng, hoặc là sự tu tập của quý vị trong thực tế đã 
chẳng có tiến triển gì cả. 


Những gì cần buông xả? Tất nhiên, trước hết là những 
thói hư tật xấu làm hại đến bản thân mình và người khác. 
Lấy ví dụ, nếu quý vị nghiện thuốc lá, điều đó không chỉ gây 
hại cho sức khỏe của chính bản thân mình, mà đồng thời 
cũng gây hại cho những người chung quanh khi hít phải khói 
thuốc lá một cách thụ động, không mong muốn. Sự độc hại 
của thuốc lá đã được chứng minh quá rõ ràng qua nhiều công 
trình nghiên cứu khoa học nên không cần phải bàn cãi thêm. 
Vì thế, nếu chúng ta đang mắc phải thói quen xấu này thì 
thách thức đầu tiên trên đường tu tập hẳn là phải buông bỏ 
nó. Nếu quý vị viện dẫn bất kỳ lý do nào để biện minh cho sự 
bám chấp vào thói quen xấu này mà không nỗ lực buông bỏ, 
thì điều đó cho thấy quý vị đã không hề xác định được đường 
hướng tu tập, hoặc là sự tu tập của quý vị chưa có được chút 
nội lực tích cực nào đủ để vượt qua thử thách này. 


107 


(XinÍt ngitiệm tt tập 





Tương tự, rượu bia và các chất gây nghiện khác cũng là 
đối tượng cần buông bỏ. 


Tuy nhiên, vấn đề trở nên tế nhị và ranh giới phân biệt 
cũng khó khăn hơn khi xét đến những thói quen tưởng như vô 
hại. Ví dụ như thói quen uống một ly cà phê hoặc tách trà vào 
buổi sáng có thể được xem là hết sức bình thường và chẳng 
gây hại gì cả. Vậy chúng ta có cần buông bỏ không? Câu trả 
lời là có. Một khi đã trở thành thói quen “không thể bở, thì 
bất kỳ thói quen nào cũng sẽ trở thành một sợi dây trói buộc 
và sai sử chúng ta. Khi rơi vào những hoàn cảnh không thể 
đáp ứng được thói quen của mình, quý vị sẽ dễ dàng trở nên 
khó chịu, bực dọc hoặc cau có với người khác. Đó chính là vì 
ta đang bị thói quen của mình sal sử, thôi thúc. Trong trường 
hợp này, đối với một người không biết tu tập có thể không 
thấy là tai hại, nhưng với sự quán chiếu của người tu tập tỉnh 
giác thì những thói quen vô hại này lại cũng chính là nguyên 
nhân gây phiền não trong nhiều trường hợp. 


Vì thế, đối với những thói quen loại này, chúng ta cần 
phải luôn luôn tỉnh giác để kiểm soát được chúng. Chúng ta 
có thể uống một tách trà mỗi sáng nhưng đừng bao giờ để cho 
thói quen ấy trở thành nguyên nhân khiến ta cảm thấy khó 
chịu hay thôi thúc đòi hỏi lúc thiếu vắng. Đó chính là cách để 
buông bỏ và kiểm soát những thói quen loại này. 


Việc buông bỏ các thói quen xấu vốn không dễ dàng, vì 
đó là ta đang chiến đấu chống lại những khuynh hướng tiêu 
cực trong chính bản thân ta. Tuy nhiên, việc tự mình nhận 
biết được những thói quen xấu dường như còn khó khăn hơn 
nữa. Một người có thói quen nói xấu người vắng mặt mỗi khi 
vui chuyện thường hiếm khi tự mình nhận biết được thói 
xấu này. Thậm chí, nếu có ai đó thật lòng chỉ ra cho họ cũng 
chưa hẳn họ đã chấp nhận mình có thói xấu ấy. Vì thế, trong 
sự tu tập buông xả thì việc thường xuyên tự quán chiếu bản 


108 


Cu Cập (0à ®Suông Gái có 





thân để nhận biết những khiếm khuyết của mình cũng là 
một công việc hết sức quan trọng. 


Trong cuộc sống thường ngày, nếu có nỗ lực quan sát kỹ, 
chúng ta sẽ thấy ra được rất nhiều điều cần buông xả. Sử 
dụng chính những thành tựu trong tiến trình buông xả dần 
những thói quen của mình làm thước đo kết quả tu tập là một 
phương thức vô cùng hiệu quả và chính xác. Bởi một người tu 
tập dù tỉnh tấn lâu năm nhưng khi đối diện với những điều 
cần buông xả lại không thể vượt qua thì chắc chắn không thể 
nói rằng sự tu tập của người ấy có kết quả. 


Đức Phật đã thị hiện sự buông xả vĩ đại nhất trên con 
đường tìm đạo khi từ bỏ cả gia đình, vương vị, vợ đẹp, con 
thơ... Và chính nhờ có sự buông xả đó mà hôm nay ta mới có 
được những hướng dẫn sáng suốt trên đường tu tập. 


Đức vua Phật tử Trần Nhân Tông cũng là một tấm gương 
buông xả khi từ bỏ ngôi vua để đi theo con đường tu tập, trở 
thành vị khai sáng Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. 


Các vị xuất gia tu hành chân chánh là những tấm gương 
buông xả vì cuộc đời họ không bám víu vào bất kỳ điều gì cả. 
Nhưng nếu có những ai làm ngược lại khuynh hướng này thì 
đó cũng chính là thước đo để ta nhận biết về công hạnh tu 
tập của họ. 


Người khéo buông xả là người không để mình dính mắc, 
bám luyến vào bất kỳ một thói quen, một sự ham thích hay 
thôi thúc nào. Khi sống được như thế, chúng ta dần trở nên 
con người tự do tự tại, có thể quyết định chọn lựa mọi hành 
vi ứng xử của mình hoàn toàn dựa trên trí tuệ tỉnh giác mà 
không bị thôi thúc bởi tham lam, sân hận hay bất kỳ thói 
quen xấu nào. 


⁄ ^ ` sÀ “VÀ ^ ` ^ ` *À 
Khéo buông xả là điều kiện đầu tiên để hoàn thiện bản 


109 


Xinít ngitiệm trị tập 





thân. Nếu ta luôn bám chặt vào những thói quen xấu đã mắc 
phải và xem đó như bản tính tự nhiên cố định của mình, thì 
ta sẽ không dựa vào đâu để có thể trở thành một người tốt 
hơn. Và cũng chính vì điều này, sự tu tập buông xả của bản 
thân ta luôn là tấm gương sáng, là bài học quý giá và hiệu 
quả cho con cháu chúng ta. Khi ta không thể tự mình từ bỏ 
những thói quen xấu như nói dối, nói lời thô ác, nặng nề, chắc 
chắn ta không thể dựa vào đâu để răn dạy con cháu mình 
tránh xa những thói xấu đó. Ngược lại, cho dù chúng ta có 
thể không quan tâm, nhưng chính những hành vi và lời nói 
của ta sẽ dần dần được rập khuôn phản chiếu trong hành 
vi và lời nói của con cháu mình. Vì thế, sự lợi ích của tu tập 
không chỉ là để hoàn thiện bản thân chúng ta, mà nó luôn có 
hiệu ứng dây chuyền ảnh hưởng đến những người thân, con 
cháu quanh ta nữa. 


110 


Tuần thứ 4 tháng 6 năm 2017 


` - 


TT. cuộc sống, rất nhiều trong số những hành vi 
ứng xử của chúng ta thường bị thôi thúc bởi một 
trong hai động lực chính là nhu cầu và sự ham muốn. Nhu 
cầu là những điều ta thực sự cần đến để tổn tại, trong khi 
ham muốn chưa hẳn đã thực sự là điều ta cần. Lấy ví dụ, 
không có cơm ăn, nước uống thì chúng ta không thể kéo dài 
cuộc sống, do đó ta có nhu cầu ăn uống mỗi ngày. Tuy nhiên, 
khi đã no đủ rồi, nhiều khi ta vẫn muốn ăn một món ăn ngon, 
lạ nào đó, và sự ham muốn này không thực sự là nhu cầu, bởi 
không có nó thì ta vẫn sống. 


Tuy nhiên, nói như thế chỉ là đơn giản hóa vấn đề cho dễ 
nhận biết, phân biệt. Trong thực tế nhiều khi ta rất khó phân 
biệt được rạch ròi giữa những gì là nhu cầu và những gì chỉ 
đơn thuần là sự ham muốn. Và sự nhầm lẫn giữa hai khái 
niệm này thường dẫn đến nhiều khổ đau trong cuộc sống, bởi 
nó thôi thúc ta làm những việc không nên làm hoặc không 
cần làm, và do đó khiến ta phải tiêu phí nhiều thời gian, công 
sức cho những việc không cần thiết, hoặc đôi khi gây tổn hại 
cho chính bản thân và mọi người quanh ta. 


Đáp ứng những nhu cầu trong cuộc sống là điều chính 
đáng và ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải nỗ lực 
làm việc để thỏa mãn các nhu cầu ấy. Nhưng đối với những 
ham muốn thì khác, ta hoàn toàn có khả năng chọn lựa hoặc 
đáp ứng chúng, hoặc buông bỏ không quan tâm đến nữa. 
Những lựa chọn đúng đắn sẽ giúp cuộc sống ta nhẹ nhàng 
hơn thay vì luôn căng thẳng và vất vả chạy theo những ham 
muốn của chính mình. 


111 


Xin: ngitiệm trị tập 





Điều khó khăn trong sự lựa chọn ở đây là, mỗi khi có 
sự ham muốn một điều gì đó, ta rất thường gán ghép cho nó 
thành những nhu cầu thiết yếu nhằm biện minh cho sự theo 
đuổi ham muốn của mình. Chẳng hạn, mặc dù chiếc xe gắn 
máy của ta đang chạy tốt, nhưng khi ta cảm thấy ham muốn 
một chiếc xe đời mới, ta sẽ bắt đầu tìm thấy rất nhiều lý do để 
chê bỏ chiếc xe cũ, như hao xăng, chậm nổ v.v... Và do đó, ta 
dần dần biến sự ham muốn đua đòi của mình thành một nhu 
cầu thiết yếu. Và khi đã thấy đó là một nhu cầu, thì cho dù 
phải làm lụng vất vả hơn hoặc thậm chí vay mượn từ người 
khác, chúng ta nhất định vẫn phải mua cho bằng được chiếc 
xe đời mới đó... 

Nếu có thể bình tâm suy xét lại, ta sẽ thấy nhiều khi chỉ 
một suy nghĩ quyết định sai lầm cũng có thể làm khổ ta trong 
nhiều tháng trời hoặc thậm chí cả năm phải làm lụng vất vả. 


Trong một chừng mực nhất định, lòng ham muốn đôi 
khi là động lực để giúp ta cố gắng vươn lên trong cuộc sống. 
Tuy nhiên, động lực đó thường không bền bỉ và chính đáng, 
vì nó xuất phát từ lòng ham muốn nên cũng sẽ sớm tàn lụi 
ngay khi ta thỏa mãn được sự ham muốn của mình. Ngược 
lại, có những động lực khác như sự thương yêu và lòng vị tha, 
vẫn có thể thôi thúc ta làm việc tốt hơn nhưng đồng thời còn 
mang lại cho ta một nghị lực bền bỉ và cả niềm vui sống nữa. 


Ngoại cảnh thường tác động đến cuộc sống của ta qua 
những cám dỗ, lôi cuốn từ vật chất. Một người sống buông 
thả chạy theo bất kỳ ham muốn nào khởi sinh trong tâm 
tưởng thì chắc chắn sẽ phải khổ sở, vất vả nhiều vì chính 
những ham muốn ấy. Hơn thế nữa, anh ta không chỉ làm khổ 
bản thân mà còn có thể trở thành nguyên nhân gây khổ cho 
gia đình, cho những người quanh mình. 


Ngược lại, một người sống tỉnh thức và biết tu tập thường 
sẽ luôn biết xét lại mọi ham muốn của mình, phân biệt rõ 


112 


(tt: Qầu (Óà 2u /Wướn có 





đâu là nhu cầu thiết yếu trong đời sống và đâu là những ham 
muốn đua đòi. Khi rõ biết được như thế, chúng ta sẽ không 
dễ dàng bị lôi cuốn theo những ham muốn tầm thường trong 
cuộc sống, và do đó sẽ có thể có được một đời sống thanh thản, 
nhẹ nhàng hơn, có được nhiều niềm vui chân thật hơn. 


Cuộc sống vốn ngắn ngủi và không ngừng trôi đi trong 
từng giây phút. Biết chọn lựa những mục tiêu chính đáng để 
nỗ lực theo đuổi trong cuộc đời, thì đời sống này của chúng 
ta sẽ có ý nghĩa hơn. Ngược lại, những a1 hoang phí thời gian 
và công sức chỉ để chạy theo và thỏa mãn những ham muốn 
nhất thời của bản thân mình, người ấy sẽ phải trả giá bằng 
chính cuộc đời mình, bởi một khi cuộc sống đã trôi qua thì cho 
dù hối tiếc cũng không sao níu kéo lại được. 


Mong sao tất cả chúng ta đều có thể đưa ra những lựa 
chọn sáng suốt trong cuộc đời, bởi xét cho cùng thì ý nghĩa 
cuộc sống không phải gì khác hơn mà chính là sống có ý nghĩa. 


115 


114 


Tuần cuối tháng 6 năm 2017 


Thanh lọc thân tâm 


on đường tu tập theo Phật pháp là một con đường 

dài trải qua không ít khó khăn, chướng ngại. Một 
trong những khó khăn đáng kể và thường gặp nhất đối với 
người tu tập chính là việc xác định hướng đi đúng đắn. 


Mặc dù sự đa dạng và phong phú của các pháp môn tu tập 
trong Phật giáo là điều tất yếu để có thể mang đến lợi lạc cho 
tất cả mọi chúng sinh với căn cơ và tâm tánh khác nhau, nhưng 
trong một chừng mực nhất định, sự đa dạng này đôi khi cũng 
trở thành một khó khăn cho người tu tập khi mới bước vào, bởi 
họ có thể hoang mang không biết phải chọn lựa pháp môn nào 
cho thích hợp với bản thân mình. 


Những người tu tập theo Tịnh độ chẳng hạn, thường 
có thể hoang mang khi tiếp xúc với những người chuyên tu 
thiền định, bởi họ có cảm giác như có khác biệt quá nhiều với 
pháp môn mà họ đang theo. Ngược lại, những người tu thiền 
cũng có thể hoang mang khi nghe thuyết giảng về Mật tông 
hay Tịnh độ, và nếu như không có được những căn bản Phật 
pháp nhất định, việc lung lay niềm tin đôi khi cũng có thể 
xảy ra với người Phật tử khi nhìn thấy có quá nhiều những 
phương pháp khác biệt. 


Dù vậy, nếu chúng ta xét kỹ thì sẽ thấy rằng sự tu tập 
tuy có nhiều phương pháp khác nhau, nhưng rốt cùng vẫn 
không đi ngoài mục đích chính là giúp ta giải thoát khỏi mọi 
khổ đau trong cuộc sống. Và con đường dứt khổ rốt ráo không 
phải là bằng vào những giải pháp hướng ra bên ngoài để thay 


115 


Xinít ngitiệm trị tập 





+ ° ` ° ` ` Z *` AZ 
đổi ngoại cảnh quanh ta, mà phải là quay vào quán chiếu, 
^ ^* ^ ^ ^  LA ~ Ẩ ° ^ ^ 
thuần phục nội tâm để nhổ tận gốc rễ của mọi nguyên nhân 
^ ˆ 
gây đau khổ. 


Tuy nhiên, trong tiến trình đó thì người tu tập cũng không 
thể tách rời sự gắn kết và chi phối hiển nhiên giữa thân và 
tâm, bởi thân có an ổn thì tâm mới tìm được niềm vui, và 
ngược lại tâm có an vui thì thân mới có thể phát triển hài hòa 
khỏe mạnh. Do đó, xét đến cùng thì mọi tiến trình tu tập của 
chúng ta ngay từ lúc khởi đầu đều không ra ngoài mục đích 
thanh lọc thân tâm, loại bỏ dần những cấu uế, ô trược để có thể 
đạt đến trạng thái an vui giải thoát. 


Vậy thế nào là những cấu uế, ô trược của thân và tâm? 
Trước hết hãy nói về thân. Người xưa có câu: “Bệnh từ miệng 
mà vào.” (Bệnh tùng khẩu nhập.) Người Anh Mỹ cũng có 
câu ngạn ngữ: “You are what you eat.” (Bạn là những gì bạn 
ăn vào.) Đây đều là những chiêm nghiệm hợp lý trong cuộc 
sống. Các nhà nghiên cứu ngày nay cũng xác nhận có đến 
hơn 90% các trường hợp bệnh tật có thể hồi phục tốt hơn hoặc 
khỏi hẳn nếu bệnh nhân nghiêm túc thực hiện chế độ ăn 
uống lành mạnh theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ. Điều này cũng 
có nghĩa là, nếu chúng ta không chú ý ăn uống đúng cách 
thì đó chính là điều kiện để bệnh tật phát triển trầm trọng 
hơn. Lấy ví dụ như bệnh tiểu đường chẳng hạn, ngoài việc sử 
dụng thuốc men điều trị, chế độ ăn uống của bệnh nhân luôn 
giữ phần quyết định trong việc giúp cho bệnh thuyên giảm đi 
hay sẽ trầm trọng hơn. 


Nhưng không chỉ là với những lúc có bệnh. Thật ra thì 
trong lúc khỏe mạnh bình thường, nếu chúng ta không lưu ý 
đến chuyện ăn uống thì việc phát sinh bệnh tật sẽ là điều tất 
nhiên phải đến. Vậy trong thực tế chúng ta đã ăn uống như 
thế nào? 


116 


Churft ọc C/ltârt Câứt 





Hơn 90% thức ăn được ta sử dụng thông thường hiện 
nay đều có chứa ít hoặc nhiều độc tố, những chất có hại cho 
cơ thể, và khiến cho gan và thận của ta phải hoạt động liên 
tục mới có thể giữ cho cơ thể không nhiễm độc. Những độc tố 
thông thường nhất đến từ rượu bia, các chất phụ gia thực phẩm 
không đạt tiêu chuẩn, thậm chí cả trong bột ngọt (glutamate) 
khi có nhiều chuyên gia đã xác nhận loại gia vị này có ảnh 
hưởng tai hại rõ rệt đến não bộ (cause damage to areas of the 
brain)... 


Những độc tố khó thấy hơn nhưng đã được chính thức phát 
hiện và công bố là tác hại gây ung thư từ các loại thịt động vật, 
nhất là khi được ăn với dạng nướng có lẫn nhiều mẩu cháy khét. 
Trong khi chúng ta cố tìm những phương thức nấu nướng thật 
cầu kỳ để thỏa mãn vị giác, thì hầu hết những phương thức ấy 
đều có tác dụng hủy hoại đi các vitamin hoặc khoáng vi lượng 
tự nhiên vô cùng quý giá trong thực phẩm... 


Với thói quen ăn uống phổ biến như vậy, việc phát sinh 
ngày càng nhiều bệnh tật trong nhân loại cũng là điều dễ 
hiểu. Vì thế, nếu chúng ta chỉ nhìn riêng từ góc độ này thôi 
cũng có thể thấy rằng việc đạo Phật khuyến khích người 
Phật tử ăn chay chính là một trong những cách thanh lọc cơ 
thể hữu hiệu nhất, hạn chế được rất nhiều độc tố đưa vào cơ 
thể ta mỗi ngày. Tiếc thay, hiện vẫn có không ít người còn say 
mê tranh biện về chuyện “ăn chay ăn mặn” bằng những lý lẽ 
kiểu như “ăn chay không thành Phật”, hoặc xa hơn nữa thì 
biện hộ rằng vào thời đức Phật chư tỳ-kheo vẫn được phép 
ăn thịt... 


Hãy tạm gác lại tất cả những lý lẽ tranh biện kiểu ấy, chỉ 
cần xét đến khía cạnh trong sạch và lành mạnh của thức ăn 
đưa vào cơ thể, ta sẽ thấy việc chọn lựa các món ăn từ rau củ 
quả thực vật là tốt hơn rất nhiều cho sức khỏe, giúp ta phòng 
ngừa được rất nhiều căn bệnh. 


117 


(Xinft ngitiệm tt tập 





Như vậy, trong sự thanh lọc thân tâm thì trước hết chính 
là chọn cho mình một chế độ ăn uống thanh khiết, vệ sinh và 
hợp với tự nhiên. Đó chính là bước đầu để làm sạch những 
cấu uế, ô trược trong thân này. 


Tiếp đến là việc làm thanh tịnh tâm ý, cũng chính là loại 
bỏ những cấu uế, ô trược trong tâm. Vậy những gì là uế trược 
của tâm? 


Thức ăn của tâm chính là những niệm tưởng liên tục 
khởi sinh khi tiếp xúc với ngoại trần. Thân xúc chạm, mũi 
ngửi mùi, lưỡi nếm vị, mắt thấy hình, tai nghe tiếng, ý vọng 
niệm, đều là những cấu uế làm che mờ sự trong sáng vốn có 
của tâm ta. Tuy nhiên, thật ra thì bản thân sự xúc chạm, thấy 
hình, nghe tiếng v.v... chưa phải là uế trược, bởi chúng chỉ là 
những công năng tự nhiên mà thôi, nhưng từ lâu chúng ta 
đã huân tập thành thói quen luôn có sự nhận thức phân biệt 
và sinh khởi vọng tình đối với mọi sự tiếp xúc như thế. Cho 
nên, mắt vừa nhìn thấy bông hoa thì sinh tâm đắm nhiễm, 
ưa thích; nhìn thấy những vật cảnh xấu xí thì sinh tâm chán 
ghét muốn xa lìa; lưỡi vừa nếm vị liền phân biệt ngon dở và 
khởi tâm ưa muốn hoặc chê chán... Tất cả những vọng tình 
đó mới thực sự là bụi mù che lấp chân tâm, khiến ta mất đi 
sự sáng suốt và cuối cùng chỉ biết hành xử chạy theo những 
cảm xúc ưa muốn hoặc chán ghét của mình. 


Người tu tập nếu hiểu được điều đó thì thấy chỉ là thấy, 
nghe chỉ là nghe, nhận biết rõ ràng mà không khởi tâm đắm 
nhiễm hoặc chê chán, có thể giữ được tâm quân bình, thanh 
thân và an nhiên trước mọi ngoại cảnh. Đó chính là khởi sự 
việc làm trong sạch tâm, bởi khi vọng tình không tiếp tục 
sinh khởi thì uế trược không tiếp tục thâu nạp vào, những 
lớp bụi bặm từ trước sẽ dần dần được lắng đọng, lọc sạch, và 
tâm thức ta ngày càng trở lại gần hơn với trạng thái an tĩnh, 
sáng suốt vốn có của nó. 


118 


Charft ọc C7ltârt Câứt 





Quá trình thanh lọc thân tâm như vừa nói trên chính là 
con đường chung nhất mà mọi tông phái, mọi pháp môn tu 
tập đều phải đi theo. Nếu có bất kỳ pháp môn tu tập nào mà 
lại cho rằng không cần thiết phải thanh lọc thân tâm như 
thế, thì đó chắc chắn phải là điều hết sức vô lý. Bởi chỉ khi 
thanh lọc được thân tâm, ta mới có được sự sáng suốt cần 
thiết để nhận thức rõ ràng về con đường tu tập của mình, 
và cũng chỉ khi đó ta mới có thể nhận biết và dứt trừ được 
những nguyên nhân làm khởi sinh phiền não, khổ đau. 


Một người bạn tôi vừa tham dự khóa thiền Vipassana 
kéo dài 10 ngày và cho biết anh cảm thấy rất thoải mái cả 
về thân lẫn tâm. Trong 10 ngày tu tập, thiền sinh sống cách 
biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, ăn uống ngủ nghỉ và 
thiền tập theo đúng một thời biểu hợp lý đã được thiết kế 
sẵn, trong đó thời gian ngồi thiền chiếm đến 11 giờ đồng hồ 
mỗi ngày và mọi sự giao tiếp đều bị hạn chế, kể cả với những 
người đồng tu trong khóa thiền. 


Thực phẩm dùng trong suốt khóa thiển được anh bạn tôi 
mô tả là “chay của chay”, bao gồm rau củ quả được chế biến 
hết sức đơn sơ và đạm bạc, đồng thời thiền sinh cũng phải 
tuân thủ giờ giấc ăn ngủ cùng tập thể nên luôn giữ được sự 
điều độ, vừa phải. Với phương thức ăn uống và sinh hoạt như 
thế kết hợp với ngồi thiền đúng phương pháp, thời gian mười 
ngày tu tập này quả thật là một phương pháp thanh lọc thân 
tâm hết sức tuyệt vời, hiệu quả. Điều này được thể hiện rõ 
ràng qua cảm nhận của tuyệt đại đa số thiền sinh sau khi 
mãn khóa thiền. Được biết, hiện nay hầu hết các khóa thiền 
Vipassana đều không đủ chỗ thu nhận và người muốn tham 
dự phải đăng ký trước một thời gian dài. 


Quý vị quan tâm có thể tìm hiểu thông tin về các khóa 
thiền Vipassana tại website www.dhamma.org. Hiện có đến 
176 trung tâm và 134 cơ sở không chính thức thường xuyên tổ 


119 


(Xinít ngitiệm tt tập 





chức các khóa thiền trên khắp thế giới. Việc tham dự các khóa 
thiền này hoàn toàn miễn phí và có thể hỗ trợ tốt cho sự tu tập 
hiện tại của quý vị, dù đang theo bất kỳ truyền thống nào. Vì 
như đã nói, nó có công năng làm thanh lọc thân tâm mà bất kỳ 
phương pháp tu tập nào cũng đang nhắm đến. 


Một khi xác lập được mục tiêu trước tiên của sự tu tập là 
thanh lọc thân tâm, chúng ta sẽ ngay lập tức cảm nhận được 
những lợi lạc mà sự tu tập mang đến, bởi sự ham muốn thông 
thường cũng như những cảm giác được thỏa mãn sẽ không 
còn là đối tượng khiến ta ưa thích chạy theo nữa, và nhờ đó 
tâm ta sẽ dần dần đạt được sự trong sáng và quân bình. Đó là 
điều kiện tiên quyết cho một cuộc sống thanh thản và an vuI. 


120 


Tuần đầu tháng 7 năm 2017 


Phật tứ tà Wĩnh fiiển 


- lá thư tuần này, chúng tôi xin đề cập đến một 
vấn đề rất quan trọng là vai trò của Kinh điển đối 
với sự tu tập của người Phật tử. Cách đây khoảng 5ð năm, 
chúng tôi đã có một bài viết đề cập đến ý nghĩa của việc đọc 
Kinh điển, được đăng tải trên các trang mạng Thư viện Hoa 
sen, Quảng Đức... cũng như trên trang nhà Rộng Mở Tâm 
Hồn. Tuy nhiên, đây là một vấn đề quan trọng và có phạm 
trù khá rộng, nên chúng tôi muốn nhân dịp này để nêu ra 
thêm một vài nhận thức. 


Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của Kinh 
điển trong việc định hướng và dẫn dắt sự tu tập của Phật 
tử, không chỉ riêng ngày nay mà là trong suốt thời gian đạo 
Phật được truyền bá từ hơn 25 thế kỷ qua. Mỗi khi đạo Phật 
được truyền bá đến bất kỳ đất nước nào, việc phiên dịch Kinh 
điển sang ngôn ngữ địa phương ở đó luôn được xem là việc 
quan trọng nhất và được chú tâm thực hiện bởi các bậc thầy 
uyên bác nhất của mỗi thời đại. Sở dĩ như thế là vì Kinh điển 
được xem là nguồn tư liệu duy nhất ghi chép lại những lời 
Phật dạy, và có căn cứ vào đó thì các bậc thầy về sau mới có 
thể đưa ra các phần luận giải hay giảng rộng. Nói cách khác, 
mạng mạch Phật pháp được lưu truyền chính là nhờ sự lưu 
giữ và truyền bá được Kinh điển. Nếu Kinh điển bị mất đi, 
những lời dạy của Phật không còn được truyền bá một cách 
chính xác, thì điều chắc chắn là đạo Phật nếu có tồn tại cũng 


121 


(Xinít ngitiệm tt tập 





chỉ còn là một kiểu tôn giáo, tín ngưỡng thờ cúng không hơn 
không kém. Do đó mà biết rằng, tất cả những tỉnh túy giáo 
pháp của đạo Phật đều phát xuất từ Kinh điển và được lưu 
truyền rộng khắp cũng là nhờ Kinh điển. 


Tuy nhiên, một thực tế đáng buồn hiện nay là đa số Phật 
tử không chú trọng nhiều đến việc học hỏi và nghiên cứu Kinh 
điển, mà hầu hết đều chỉ dựa vào các bài giảng, lời dạy của 
quý thầy. Việc học hỏi từ các bậc thầy là điều rất tốt, nhưng 
nếu song song theo đó có sự nghiên cứu, học hỏi từ Kinh điển 
thì chắc chắn sẽ có thể tránh được rất nhiều nhận thức, quan 
điểm sai lệch khi tu tập. Bởi một bậc thầy dù uyên bác đến 
đâu cũng vẫn là một người đang tu tập, chưa giác ngộ hoàn 
toàn, và do đó khả năng vận dụng những kiến giải chủ quan, 
những quan điểm riêng của mỗi người trong sự giảng giải 
là điều có thể xảy ra. Nếu người Phật tử có được chỗ dựa là 
Kinh điển để đối chiếu thì sẽ giống như người đi đường xa 
sẵn có la bàn để xác định phương hướng, nếu có nhận được 
những chỉ dẫn sai lệch cũng sẽ lập tức phát hiện và tìm kiếm 
chỉ dẫn từ nơi khác, thay vì bị dẫn dắt lệch hướng tu tập. 


Đây không phải là những lo ngại chủ quan của người 
viết, vì thực tế hiện nay, chỉ cần dạo qua một vòng trong 
thế giới Internet, mà nổi bật nhất là trên Youtube, chúng ta 
không khó để gặp rất nhiều những bài giảng pháp lệch lạc 
theo chủ quan của người giảng. Một vị thượng tọa hùng hồn 
tuyên bố trước thính chúng rằng các món “ngũ vị tân” (năm 
loại gia vị cay nồng chứa nhiều chất kích thích) - mà trong 
kinh Lăng Nghiêm nhiều lần nhắc đến phải tránh dùng - 
thật ra là những thực phẩm “rất bổ dưỡng”, và vì bổ dưỡng 
nên không có gì phải kiêng cử cả! Một vị giảng sư “nổi tiếng” 
khác thì tuyên bố “ăn cá được phước”, vì con cá “không biết 
đọc biết viết và sống không mục đích” nên người ăn nó là 
giúp nó giải thoát, và nếu người ăn cá làm được việc tốt thì 


122 


()uật Cử (0à “XinÍt Öiển 





con cá ấy sẽ được phước! (?) Một giảng sư có ghi âm hẳn hòi, 
giảng giải đoạn kinh về “nắm lá trong tay” của đức Phật, 
nhưng thay vì kết luận giống như trong Kinh, vị này ngang 
nhiên phán rằng: “Vì đức Phật chưa thể nói hết những điều 
ngài biết, nên giờ đây chúng ta cần phải nói thêm những 
điều Phật chưa nói!” Quả thật, nếu hiểu Kinh điển theo lối 
này, e rằng thế giới của chúng ta phải có đến vô số vị Phật 
chứ không phải chỉ có mỗi một đức Phật Thích-ca Mâu-n1 đã 
từng thuyết pháp cách đây hơn 25 thế kỷ. 


Những phán xét chủ quan, lệch lạc theo kiểu này quả thật 
đang gây khó khăn cho rất nhiều Phật tử, khiến họ phải hoang 
mang không biết phải đặt niềm tin vào đâu. Vì thế, để trả lời 
thắc mắc của nhiều Phật tử trước những lời giảng sai lệch, 
chúng tôi luôn khuyến khích các vị ấy hãy tìm đọc Kinh điển. 


Tuy nhiên, một lời khuyên tìm đọc “Kinh điển” sẽ là rất 
mơ hồ, bởi chúng ta có cả một rừng Kinh điển, Nam truyền 
lẫn Bắc truyền, vậy biết phải bắt đầu từ đâu? Đây chính là 
điều quan trọng nhất mà mỗi người phải tự quyết định, phải 
cân nhắc tìm hiểu xem nội dung nào là thích hợp với bản 
thân mình, rồi từ đó mới dành thời gian đi sâu nghiên cứu 
và thực hành những gì học được. Người khác chỉ có thể gợi 
ý hoặc giới thiệu với chúng ta, nhưng quyết định chọn theo 
con đường nào, nghiên cứu tìm hiểu sâu bộ kinh nào, chính 
là quyết định quan trọng nhất mà chúng ta phải đưa ra trên 
con đường tu tập. Có người trì kinh Pháp Hoa trọn một đời, 
có người đọc Bát Nhã, người khác chọn Lăng Nghiêm... đều 
là những quyết định riêng của mỗi người. 


Chẳng hạn, đối với một số người thì những Kinh điển trong 
tạng Pali được Hòa thượng Minh Châu Việt dịch là những lời 
dạy vô cùng thiết thực, có thể áp dụng để phân tích đời sống 
cũng như phương hướng tu tập, và do đó nếu học hiểu được thì 
những người ấy không cần phải tìm kiếm ở nguồn thông tin 


123 


(Xinít ngitiệm tt tập 





nào khác nữa. Một số người khác cảm thấy thích hợp hơn khi 
tìm hiểu các kinh Phương đẳng, Đại thừa, vì họ cảm thấy có sự 
rộng mở, phóng khoáng, cũng như thực sự cảm nhận được sự 
lợi lạc khi áp dụng những thực hành tu tập như bố thí, nhẫn 
nhục... 


Không có chuyện đúng sai hay hơn kém khi chọn lựa 
những Kinh điển khác nhau để tu tập. Vấn đề là sự thích hợp 
với căn cơ và trình độ của mỗi người mà thôi. Đức Phật thuyết 
dạy Kinh điển vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh, mà chúng 
sinh thì có đủ mọi căn cơ, trình độ, tâm tánh khác nhau. Vì 
thế, trong mỗi bộ kinh cũng có những điểm nhấn khác nhau, 
những chỉ dạy khác nhau, cho phù hợp với sự thực hành tu 
tập của những người khác nhau. Khi một Phật tử chọn tu 
tập theo Kinh điển Nam truyền mà khởi tâm chê bai, bài bác 
các Kinh điển Bắc truyền hoặc ngược lại, thì đó chính là dấu 
hiệu rõ nét nhất cho thấy vị ấy chẳng qua chỉ đọc hiểu Kinh 
điển qua lớp vỏ ngôn ngữ bên ngoài mà thôi chứ không hề có 
sự thực hành tu tập. Bởi một khi có sự thực hành tu tập, dù 
theo bất kỳ truyền thống nào trong Phật giáo, thì người tu 
tập đều luôn có sự phát triển trí tuệ và phá trừ được sự chấp 
ngã ở từng mức độ khác nhau. Do đó, chắc chắn họ sẽ thấy 
rằng việc công kích, bài bác người theo truyền thống khác là 
một sự sai lầm và hoàn toàn vô ích, như trong kinh Đại Bát 
Niết-bàn có dạy: “Thường xét lỗi mình, không nói chỗ yếu 
kém của người.” (Thường tỉnh kỷ quá, bất tụng bỉ đoản.) Và 
trong kinh Pháp cú cũng có dạy: “Dễ thay thấy lỗi người, Lỗi 
mình thấy mới khó” và “ Ai thấy lỗi của người, thường sanh 
lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt.” 


Tuy nhiên, ngoài thói quen ÿ lại từ lâu của người Phật tử 
chỉ biết dựa vào sự giảng giải của người khác mà không tự 
mình học hỏi Kinh điển, cũng phải nói đến một trở ngại khá 
lớn là các bản dịch Kinh điển hiện nay thường rất khó đọc 


124 


(lật Cử (0à “XinÍt Điển 





hiểu. Các vị dịch kinh cao niên thường là thuộc về thế hệ Hán 
học đã qua, nên văn phong thường theo lối cổ, nhiều từ Hán 
Việt và cấu trúc câu phức tạp, khó hiểu. Việc chú giải cũng 
chưa được xem trọng đúng mức, khiến cho những a1 chưa có 
đủ kiến thức Phật học căn bản thì rất khó lòng đọc hiểu được 
K¡nh văn. Chính vì vậy, từ lâu đã hình thành một nhận thức 
bất thành văn rằng Kinh điển chỉ để tụng đọc như một nghi 
thức tỏ lòng tôn kính chứ không phải để học hiểu và làm 
theo. Thật là một sai lầm oan uống biết bao! 


Nhận thức được sự khó khăn của những Phật tử thuộc 
thế hệ trẻ trong việc đọc hiểu Kinh văn, nên chúng tôi đã cố 
gắng chuyển dịch nhiều bộ Kinh điển với văn phong khá rõ 
ràng, mạch lạc và chú giải công phu, để giúp người đọc được 
dễ dàng hơn trong việc tiếp nhận ý nghĩa kinh văn. Kể từ 
bản dịch kinh Bi Hoa được lưu hành từ khoảng năm 2007, 
Quy Nguyên Trực Chỉ được lưu hành từ năm 2008, kinh Đại 
Bát Niết-bàn từ năm 2009 và tái bản năm 2016 vừa qua, và 
nhiều bản dịch Kinh điển khác... chúng tôi đã nhận được rất 
nhiều phản hồi tích cực từ độc giả. Nhiều vị tôn túc đã mạnh 
dạn khuyến khích các Phật tử trẻ tìm đọc những bản kinh 
này, vì sự lợi ích lớn lao trong việc tiếp nhận một cách trực 
tiếp những lời Phật dạy. 


Đặc biệt đối với kinh Đại Bát Niết-bàn, sau khi chuyển 
dịch hoàn tất, chúng tôi còn cố gắng biên soạn phần Tổng 
quan kinh Đại Bát Niết-bàn, như một lược đồ giới thiệu 
những nét chính yếu nhất trong toàn bộ kinh để giúp người 
đọc có thể dễ dàng nắm được ý kinh một cách khái quát nhất. 
Phần Tổng quan này cũng đã được xuất bản riêng thành một 
tập sách vào năm 2010 và được đông đảo độc giả khắp nơi 
đón nhận. 


Kinh Đại Bát Niết-bàn là một trong các bộ kinh đồ sộ 
nhưng lại đề cập đến hầu hết mọi vấn đề quan yếu trên 


125 


Xinít: ngitiệm trị tập 





đường tu tập, thích hợp với cả những người mới phát tâm cho 
đến đã tu tập lâu ngày. Những vấn đề được đức Phật giảng 
giải trong Kinh này bao gồm từ những việc đơn giản và gần 
gũi nhất như ăn chay, giữ giới, cho đến những phạm trù sâu 
xa uyên áo như tánh Phật, tánh Như Lai; từ những giáo lý 
quen thuộc thường biết như nhân quả, Tứ đế, Thập nhị nhân 
duyên, cho đến những vấn đề ít khi được nhắc đến trong 
Kinh điển như cận tử nghiệp, tái sinh, thân trung ấm... Vì 
thế, có thể nói đây là một bộ Kinh điển quý giá và thích hợp 
với mọi tầng lớp Phật tử khác nhau. 


Một cách khái quát, kinh này đề cập đến những nội dung 
chính như sau: 


1. Làm phát khởi đức tin sâu xa theo Đại thừa, giúp người 
Phật tử xác định rõ con đường tu tập. 


2. Nói rõ về sự thường tồn của thể tánh Như Lai, chính là 
mục đích tối thượng của sự tu tập. 


3. Sự cần thiết phải thể nhận năng lực giác ngộ hay tánh 
Phật của tất cả chúng sanh. 


4. Mối tương quan cùng tổn tại trong mỗi chúng sanh 
phàm phu giữa năng lực giác ngộ tiềm tàng và nguy cơ 
sa đọa vì thiếu đức tin. 


5. Phân biệt rõ giữa những lời dạy chân chánh của đức 
Như Lai với những tà thuyết sai lầm. 


6. Nhận thức rõ ý nghĩa các phương tiện thuyết giáo quyền 
thừa nhằm mục đích dẫn dắt. 


7. Thuyết giảng về cảnh giới giải thoát với các thuộc tính 
thường tổn, an vui, chân thật và thanh tịnh. 


8. Thuyết giảng về bốn tâm vô lượng: từ, bi, hỷ, xả. 


126 


{hạt Zứ (0à Xinh Điển <Í 





9. Thuyết giảng về mối quan hệ giữa nghiệp nhân đã tạo 
và kết quả phải nhận lãnh. 


10. Nhận thức rõ về ý nghĩa thật sự của dòng sinh tử tiếp 
nối không dừng trong Ba cõi. 


Ngoài những nội dung chính này, kinh văn còn đề cập 
đến rất nhiều vấn đề khác trong sự tu tập. Tất cả đều được 
trình bày sinh động qua các hình thức vấn đáp và biện luận 
giữa đức Phật với các vị trong thính chúng, hoặc được minh 
họa qua những câu chuyện kể với tình tiết và ý nghĩa liên 
quan. 


Hiện nay tại Việt Nam quý Phật tử có thể thỉnh kinh này 
tại nhà sách Quang Bình số 416 Nguyễn Thị Minh Khai, TP 
HCM với giá 1.800.000 đồng VN / trọn bộ 8 quyển (có kèm 
theo quà tặng), hoặc nếu ở các tỉnh thành khác có thể điện 
thoại về các số 028 3832 2386 / 0909 338 281 để được hỗ trợ 
thỉnh kinh và vận chuyển đến tận nhà. 


Một trong những thành tựu của chúng tôi trong thời gian 
qua là đã cố gắng xuất bản toàn bộ kinh Đại Bát Niết-bàn 
này trên Amazon để phục vụ độc giả hải ngoại. Tuy nhiên, 
bản kinh xuất bản tại Việt Nam gồm đủ 4 phần là nguyên 
tác Hán văn, chú âm Hán Việt, Việt dịch và chú giải, trong 
khi bản trên Amazon vì để giảm bớt số trang in cũng như chỉ 
phục vụ cho những người không biết chữ Hán, nên chúng 
tôi đã lược bỏ các phần nguyên tác Hán văn và chú âm Hán 
Việt, còn lại phần Việt dịch và chú giải, trọn bộ 4 quyển, cộng 
1 quyển Tổng quan được in riêng. Tổng cộng ð quyển này có 
giá chỉ vào khoảng 60 USD và được gửi đến tận nhà trên toàn 
nước Mỹ. 


Việc đọc hiểu và thực hành theo Kinh điển vừa là bước 
khởi đầu quan trọng nhất của người tu tập, mà cũng là phương 
hướng cần tuân theo trong suốt cuộc đời. Bởi vì, ngoài những 


127 


Xinít ngitiệm trị tập 





lời Phật dạy ra thì chúng ta tuyệt đối không thể đặt niềm tin 
vào bất kỳ lời dạy của ai khác khi xét thấy có mâu thuẫn với 
lời Phật dạy. 


Mong rằng tất cả Phật tử Việt Nam sẽ dần dần có sự 
chuyển hướng nhận thức và biết nỗ lực tìm đọc những lời 
Phật dạy trong Kinh điển để làm vốn quý tu tập cho chính 
bản thân mình. 


128 


Tuần thứ 2 tháng 7 năm 2017 


g " " " 


TT thống Hoa Kỳ Abraham Läncoln từng nói một 
câu rất hay: “The best way to destroy an enemy 1s 
to make him a friend.” Tạm dịch: “Cách tốt nhất để tiêu diệt 
một kẻ thù là làm cho kẻ ấy trở thành một người bạn.” 


Câu nói này nêu lên một nguyên lý quan trọng trong ứng 
xử, có thể góp phần mang lại sự an vui cho đời sống chúng ta. 
Tuy nhiên, để có thể vận dụng đúng đắn nguyên lý này vào 
cuộc sống của chính mình, chúng ta cần hiểu đúng và sâu 
hơn hai ý nghĩa quan trọng. 

Ý nghĩa thứ nhất liên quan đến lời dạy của đức Phật 
trong kinh Pháp Cú, mặc dù Ngài đã nói điều này trước 
Abraham Lincoln hơn 2ð thế kỷ: 

“Hận thù diệt hận thù, 

Đời này không có được. 

Không hận diệt hận thù, 

Là định luật ngàn xưa.” 

(Kinh Pháp Cú, Kệ số 5, phẩm Song Yếu) 

Không biết Abraham Lincoln có từng đọc qua những câu 


này trong kinh Pháp Cú hay chưa, nhưng nhận thức trong 
phát biểu của ông là tương hợp với lời dạy của đức Phật. Tuy 


129 


Xinít ngiiệm trị tập 





nhiên, hạn chế cần phải thấy trong phát biểu của Lăncoln là 
khi ông ta nói đó là “cách tốt nhất” he best way) thì theo 
nguyên tắc so sánh, chúng ta sẽ ngầm hiểu rằng ngoài cách 
này ra vẫn có thể còn những phương cách khác, tuy không 
tốt đẹp bằng. Đức Phật thì ngược lại, Ngài không gọi đó là 
“cách tốt nhất”, mà theo lời dạy của Ngài thì chúng ta thấy rõ 
sự khẳng định rằng việc xóa bỏ hận thù bằng một tâm thức 
không thù hận (không hận diệt hận thù) vốn đã là phương 
cách duy nhất từ xưa đến nay (là định luật ngàn xưa). 


Như vậy, người Phật tử hiểu được ý nghĩa này sẽ không 
bao giờ ảo tưởng về một phương cách nào để đối phó với kẻ 
đối kháng mình khác hơn là việc xóa bỏ hoàn toàn tâm niệm 
thù hận đối với họ. Khi trong tâm thức chúng ta đã không 
còn thù hận, thì sự thù hận từ phía đối phương sẽ chỉ như 
nhát dao chém xuống nước, không còn vật cản, và vì thế sự 
thù hận ấy sẽ nhanh chóng lắng dịu và tiêu tan. Đó chính là 
ý nghĩa nhiệm mầu của nguyên lý “không hận diệt hận thù”. 


Ý nghĩa thứ hai trong phát biểu của Abraham Lincoln 
là một ý nghĩa quan trọng nhưng có thể rất ít người trong 
chúng ta lưu tâm đến. Đó là khi nói như trên, ông đã nhận 
thức được rằng trong một “kẻ thù” luôn sẵn có những tố chất 
để trở thành một “người bạn”. Hay nói cách khác, bạn hay 
thù là do chính nơi cách ứng xử của chúng ta, bởi đó không 
thể là hai đối tượng khác nhau. Khi trong tâm ta đầy thù 
hận, trước mắt ta sẽ đầy dẫy những kẻ thù. Khi trong tâm ta 
là sự cảm thông và thương yêu, trước mắt ta sẽ không còn kẻ 
thù nào cả. Nỗ lực tiêu diệt kẻ thù bằng sức mạnh đối kháng 
là hành động của những ai chưa hiểu được “định luật ngàn 
xưa”. Ngược lại, nỗ lực chuyển hóa tâm thức của chính mình 
để xua tan đám mây mù thù hận chính là khuynh hướng 
đúng đắn và hiệu quả của những người khôn ngoan, có hiểu 
biết. Thông qua bước khởi đầu là chuyển hóa tâm thức của 


150 


Xhông 2Z6ận (Điệt 2Z0ận hà 





chính mình, chúng ta sẽ có được những điều kiện cần thiết 
tối thiểu để khởi sự tiến trình chuyển hóa đối tượng, hay nói 
như Lincoln là “biến kẻ ấy thành một người bạn” (make him 
a friend). 


Việc đối phó với kẻ thù bằng sức mạnh đối kháng cũng 
tương tự như “lấy đá đè cổ”, nghĩa là có thể mang lại kết quả 
nhìn thấy tức thời nhưng thật ra là vô ích. Những ngọn cỏ tuy 
có bị đè bẹp nhất thời, nhưng một khi sức nặng đè ép không 
còn nữa, chúng sẽ lập tức vươn dậy, mọc thẳng lên ngay. 


Với một đám cỏ dại trong vườn nhà, nếu chúng ta chỉ 
ra sức giãm đạp thì sẽ không bao giờ có thể làm sạch cỏ. 
Chỉ bằng cách cuốc xới tận gốc rễ và thay thế cỏ dại bằng 
những luống hoa rồi chăm sóc thật tốt, ta mới có thể mãi mãi 
diệt trừ được có dại. Cũng vậy, những hạt giống thù hận sẽ 
luôn tìm cách mọc lên trong tâm thức ta và đối tượng. Sự đối 
kháng bằng sức mạnh có thể tạm thời dẹp yên chúng, nhưng 
nhất định rồi chúng sẽ tiếp tục phát triển trở lại. Chỉ khi nào 
ta có thể trừ sạch được những hạt giống thù hận ấy và thay 
thế bằng những luống hoa thương yêu rồi chăm sóc chúng 
mỗi ngày, thì sự thù hận mới có thể thực sự được dứt trừ. 


Không có bất kỳ một người nào trên thế gian này lại sinh 
ra chỉ để trở thành kẻ thù của ta. Sự thù hận luôn có nguyên 
nhân sinh khởi của nó, cho dù ta có thể cho rằng đó là những 
nguyên nhân không hợp lý. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ 
dễ dàng hơn trong việc cảm thông với đối phương và tìm ra 
phương cách thích hợp để hóa giải những xung khắc, mâu 
thuẫn giữa đôi bên. Hơn thế nữa, chúng ta cũng cần hiểu 
rằng việc làm này trước hết là vì hạnh phúc và an vui của 
chính bản thân ta, chứ không phải là một nỗ lực nhằm ban 
phát ân huệ hay sự tha thứ cho người khác. 


Không có vấn đề đúng sai trong sự sinh khởi của thù 


151 


(Xinít ngitiệm tt tập 





hận, nên chúng ta không thể nêu ra bất kỳ lý do nào để biện 
minh cho sự thù hận của bản thân mình. Một hành vi sai lầm 
chỉ có nghĩa là sai lầm, và việc cố gắng chứng minh cho một 
“sự sai lầm hợp lý” là hoàn toàn vô nghĩa. Thay vì bận tâm 
đến việc lý giải đúng sai trong sự mâu thuẫn, xích mích giữa 
đôi bên, điều tốt hơn là hãy dứt bỏ ngay tâm niệm thù hận từ 
phía mình và tìm cách hóa giải chúng nơi đối phương. 


Vấn đề cần nhận thức rõ ở đây là khi sự thù hận đã sinh 
khởi, chúng giống như một mũi tên đã rời khỏi dây cung. 
Ta không thể tức thời làm cho mũi tên rơi xuống, chỉ có thể 
tránh né để nó không gây ra thương tổn nặng nề mà thôi. 
Đứng trước một người đang phừng phừng lửa giận, ta không 
thể mong rằng chỉ với sự dẹp bỏ tâm niệm thù hận từ phía ta 
mà có thể làm cho người ấy lập tức thay đổi. Tuy nhiên, điều 
tối thiểu mà ta có thể làm được chính là lấy đi những nhiên 
liệu cần thiết để nuôi lớn thêm cơn giận nơi người ấy. Và do 
không có nguồn nhiên liệu để tiếp tục lớn lên, nên điều tất 
nhiên là ngọn lửa giận ấy chỉ có thể tổn tại trong một thời 
gian rồi sẽ yếu ớt dần và tàn lụi. Thời gian tồn tại ấy được bao 
lâu là phụ thuộc vào sự “cung cấp nhiên liệu” từ đối tượng, 
nhưng chắc chắn một điều là khi không có sự tiếp sức từ phía 
chúng ta, nó sẽ không thể đơn phương tổn tại mãi mãi. 


Một số người trong quý vị khi đọc những dòng trên đây 
có thể sẽ thốt lên: “Ổ, nghe ra cũng hay đấy, nhưng bản thân 
tôi đâu có kẻ thù nào? Cho nên tôi không cần đến những lời 
khuyên này.” Thật ra, ranh giới giữa một “người bạn” và một 
“kẻ thù” trong cuộc sống của chúng ta là rất mong manh và 
có đôi lúc không dễ phân biệt. Nếu quý vị tự nghĩ rằng mình 
không có kẻ thù, điều đó chứng tỏ quý vị đang có một cuộc 
sống khá êm ả và như vậy thật đáng chúc mừng. Tuy nhiên, 
trong phần lớn trường hợp, rất có thể quý vị đã có sự nhầm 
lẫn khi nhận thức lạc quan như vậy. 


152 


Xhông Z6ận (Điệt Z0ận hà 





Trong thực tế, chúng ta nên hiểu khái niệm “kẻ thù” 
không chỉ là những người sẵn sàng cầm dao đâm vào ta hoặc 
làm bất cứ điều gì để gây tổn hại đến ta. Đúng hơn, bạn và 
thù nên được hiểu như hai khuynh hướng khác nhau mà 
người khác đang nhìn về ta. Một đồng nghiệp làm chung 
trong văn phòng nhưng không sẵn lòng chào hỏi hoặc trò 
chuyện cởi mở với ta, hẳn quý vị không thể nghĩ rằng đó là 
một “kẻ thù”, nhưng liệu đã có thể xem là một “người bạn” 
được chăng? Cho nên, khi chúng ta chưa thực sự tạo ra được 
sự thương yêu hòa hợp với những người quanh ta, ta sẽ chưa 
thực sự có được những “người bạn”, và trong ý nghĩa đó thì 
ta đang tạo điều kiện cho những tố chất của một “kẻ thù” có 
thể sẵn sàng được nuôi lớn trong người khác, chỉ là vấn đề 
thời gian và hoàn cảnh thuận tiện mà thôi. Cũng giống như 
quý vị không hề gieo trồng cỏ dại trong vườn nhà, nhưng chỉ 
cần xao nhãng, lười nhác một thời gian không chăm sóc cho 
những luống hoa, quý vị sẽ sớm nhận ra ngay là có dại đang 
mọc đầy, thay thế chỗ của những khóm hoa. 


Và do đó, tiến trình chuyển hóa tự thân và người khác 
theo hướng tích cực hơn là một tiến trình phải được liên tục 
thực hiện trong suốt cuộc đời ta, cũng cần thiết như sự ăn 
uống, hít thở mỗi ngày. Khi chúng ta luôn nhìn những người 
quanh ta với cặp mắt thương yêu (từ nhãn thị chúng sinh) và 
sẵn lòng giúp đỡ, đó là ta đang nuôi lớn những tố chất thân 
thiện, hòa hợp để biến họ thành những người bạn thân thiết. 
Ngược lại, khi ta lãnh đạm với mọi người, sống ích kỷ và tách 
biệt, thì cho dù ta luôn tự nghĩ mình “không làm hại đến ai” 
nhưng thật ra ta vẫn đang tạo điều kiện để nuôi lớn “cỏ dại” 
là những tố chất hận thù, xa cách với người khác. Đến một 
lúc nào đó, những có dại ấy sẽ vây phủ cuộc đời ta, lấy mất 
đi của ta cuộc sống an vui và hạnh phúc. Cũng giống như 
trong mảnh đất vườn kia, cỏ dại không cần đến sự chăm sóc 
nhưng vẫn âm thầm lớn lên mỗi ngày, cho đến một lúc nào đó 


153 


\Xinít ngitiệm trị tập 





sẽ biến vườn hoa tươi đẹp của ta thành một đám cỏ! Nói một 
cách dễ hiểu hơn, ta cần phải luôn ghi nhớ điều này: “Chỉ có 
những khóm hoa mới luôn cần đến sự chăm sóc của ta, còn 
có dại thì không.” 


Cho nên, đừng bao giờ đợi đến khi quý vị nhìn thấy những 
kẻ thù cụ thể rồi mới quan tâm đến việc “biến thù thành 
bạn”. Thay vì vậy, mỗi ngày hãy luôn quan tâm thương yêu, 
chăm sóc mọi người quanh ta, để những hạt giống cỏ dại hận 
thù không bao giờ còn có thể lớn lên được nữa. 


134 


Tuần thứ 3 tháng 7 


0ho fÏÏ ưà tích ly 


C đây nhiều năm, có lần vào dịp gần tết, vì muốn 
quét vôi lại bên trong tường nhà, chúng tôi đã phải 
tạm thời dọn sạch đồ đạc trong từng căn phòng ra bên ngoài 
một thời gian. Bất ngờ, khi bước vào căn nhà quen thuộc xưa 
nay nhưng giờ trống rỗng, tôi bỗng có một cảm giác rộng mở 
hết sức nhẹ nhàng thanh thoát, cứ như được bước vào một 
thế giới thênh thang nào đó hoàn toàn xa lạ. Ngay lúc đó tôi 
mới chợt nhận ra từ xưa nay mình đã bị gò bó, hạn chế biết 
bao nhiêu trong chính cái không gian sống hằng ngày này. 


Thật ra, mọi vật dụng, công cụ trong căn nhà chúng ta 
lúc ban đầu đều có chức năng nhất định mới chiếm được một 
vị trí trong nhà. Tuy nhiên, trải qua thời gian thì điều đó 
không hẳn đã còn đúng nữa. Có nhiều món không còn giá trị 
sử dụng, nhưng quán tính của chúng ta thường là chỉ thêm 
vào chứ ít khi muốn bớt đi. Và cứ như thế, không gian sống 
của chúng ta thường bị thu hẹp dần mà ta không hề hay biết, 
vẫn âm thầm chịu đựng cái ngột ngạt, hạn chế mỗi ngày một 
cách không cần thiết. 


Hãy lấy ví dụ như một vài bức tranh trang trí trên tường 
nhà. Tất nhiên là chúng ta phải hết sức hài lòng sau khi đã 
chọn lựa mua về và treo lên đó. Rồi nhiều năm tháng sau, 
ta mua được một, haI, ba... bức tranh khác, dĩ nhiên là cũng 
rất ưng ý. Vấn đề phát sinh khi thay vì quyết định chọn lựa 
thải bỏ những bức cũ trước khi treo lên những bức mới, thì 
khuynh hướng tự nhiên của chúng ta lại rất thường là giữ 
nguyên những cái cũ và chen thêm cái mới. Cứ như thế, một 
cách tự nhiên, những bức tranh của chúng ta không còn giữ 
được chức năng trang trí, làm đẹp như ban đầu nữa, và tường 


155 


Xinít ngitiệm trị tập 





nhà dần trở thành một “bộ sưu tập” tất cả những bức tranh 
mà ta kiếm được... Ta quên mất ngay cả điều cơ bản nhất 
trong việc trang trí, đó là sự hài hòa giữa vật trang trí và bối 
cảnh quanh nó. 


Và sự chen chúc như thế cũng xảy ra hầu như đối với 
tất cả mọi vật dụng đã từng được ta mang về nhà. Ngay cả 
khi không cần dùng đến nữa, rất ít khi ta nghĩ đến chuyện 
loại bỏ ngay một cách thích hợp, mà điều thường xảy ra hơn 
là tìm một góc nào đó để nhét chúng vào, phòng khi sau này 
sẽ còn cần dùng đến. Trong thực tế, cái lúc “cần dùng” đó 
thường rất ít khi đến, mà trong đa số trường hợp là ta thường 
quên bằng luôn đi, và những món đồ cũ vô ích kia cứ ngang 
nhiên “chễm chệ” trong ngôi nhà ngày càng chật hẹp đi của 
chúng ta. 


Tất nhiên, trừ ra một số ít người may mắn có được những 
căn nhà đủ rộng, còn thì đa số chúng ta vẫn luôn phải chật 
vật xoay xở trong không gian hạn chế có được của mình, nhất 
là khi ta sống giữa những thành phố lớn, nơi thực sự đúng 
nghĩa “tấc đất tấc vàng”. Nhưng ngay cả với những ngôi nhà 
đủ rộng, nếu chúng ta không lưu ý đến việc “bỏ cũ thay mới”, 
thì chẳng mấy chốc cái không gian rộng rãi đó cũng sẽ sớm bị 
“xâm lấn” đến mức không còn thoáng đẹp như xưa. 


Tích lũy đổ cũ là một khuynh hướng tiết kiệm có thể 
được nhiều người tán thành, nhưng tiết kiệm thế nào ở mức 
hợp lý, không để quá đà trở thành vô ích là điều mà mỗi 
chúng ta cần nên cân nhắc. Mọi vật dụng được làm ra là để 
phục vụ theo đúng chức năng của nó, không phải để nằm yên 
trong kho chứa hay nơi góc nhà. Sự thật là, bất kỳ một món 
đồ cũ nào ta không cần dùng đến, thì ngay lúc ấy vẫn có rất 
nhiều người khác cần dùng. Nếu đến được với họ, nó sẽ trở 
nên hữu ích hơn nhiều so với việc bị giữ lại trong nhà ta. Nếu 
có thể bán đi với giá rẻ thì tất nhiên sẽ là lựa chọn tốt nhất, 


156 


CGito 9¿ (0à C7(eh Pay có 





nhưng ngay cả khi không bán được, ta cũng nên cho đi thay 
vì giữ lại. 


Tại Hoa Kỳ đã có Goodwill là tổ chức tiếp nhận tất cả 
những món đồ cũ còn dùng được và chuyển đến tay những 
người cần dùng qua hình thức bán rất rẻ với quy mô lớn trên 
toàn nước Mỹ. Việt Nam chưa có một hình thức tương tự, 
chỉ có một số tổ chức, cá nhân tự phát trong việc thu gom và 
phân phối đồ cũ như một hình thức từ thiện, giúp đỡ người 
nghèo, nhưng quy mô chưa đủ lớn và chưa được sự hưởng 
ứng của toàn xã hội. 


Nếu mỗi chúng ta luôn nghĩ đến việc cho đi một món 
đồ cũ đến tận tay người cần dùng nó sau khi đã mua về và 
không cần dùng nữa, thì chức năng của mỗi một vật dụng, 
mỗi một món đồ như thế sẽ được phát huy tối đa. Cá nhân 
người được nhận món đồ ấy được lợi ích vì không phải bỏ tiền 
mua, hoặc chỉ mua với giá rất rẻ; bản thân ta không phải 
bận tâm với việc “tồn kho tích trữ” và được sống trong một 
căn nhà rộng thoáng hơn. Và nhìn trong toàn cảnh xã hội thì 
điều đó sẽ giúp tiết kiệm một chi phí rất lớn trong việc sản 
xuất những vật dụng đó. Cho nên, đây không còn là chuyện 
nhỏ nhặt, vặt vãnh nữa, mà có thể giúp thay đổi tích cực cho 
đời sống xã hội, nhất là ở những đất nước còn nhiều người 
túng thiếu, nghèo khó như nước ta. Vấn đề là làm thế nào để 
mọi người trong xã hội đều chú ý đến việc làm theo khuynh 
hướng hợp lý này. 


Ở Nhật Bản, hiện nay đang có nhiều người chọn theo lối 
sống “tối giản” (tiếng Nhật là dansharj), nghĩa là đơn giản 
hóa đến mức tối đa mọi nhu cầu trong căn nhà, và điều đó dẫn 
đến những căn bếp, những phòng khách rộng thênh thang vì 
có rất ít vật dụng được bày biện. Họ chỉ chọn giữ lại những gì 
thực sự được cần đến mà thôi. Những người theo lối sống này 
cho biết họ cảm thấy tâm hồn được thanh thản, nhẹ nhàng 


157 


Xinít ngitiệm trị tập 





hơn và cảm nhận, hưởng thụ cuộc sống tốt hơn. Tất nhiên, 
điều đó không có gì để nghi ngờ, nhưng tôi tin là để làm được 
như vậy mà vẫn yên tâm sống thì chắc chắn một điều là thẻ 
tín dụng của họ không thể rỗng không như căn nhà. Trong 
điều kiện xã hội Việt Nam, một khuynh hướng “tối giản” như 
thế không thích hợp, nhưng lời dạy của đức Phật trong kinh 
Di Giáo về “Biết đủ” là rất đáng suy ngẫm. Đức Phật dạy: 
“Người biết đủ tuy nghèo mà giàu; kẻ không biết đủ tuy giàu 
mà nghèo.” và “Người biết đủ dù nằm trên đất vẫn thấy yên 
vui. Người không biết đủ, dù ở cảnh trời cũng chưa thỏa ý.” 


Thế mới biết, đúng như Phật dạy: “Dây đàn chùng quá 
hay căng quá đều không thể phát được âm thanh hay, chỉ khi 
vừa phải mới tấu lên được những khúc nhạc hay.” (Kinh Bốn 
Mươi Hai Chương) Cũng vậy, chúng ta không nên cực đoan 
đến mức dọn trống rỗng cả căn nhà, nhưng hãy “biết đủ” với 
những gì thực sự cần thiết, giảm bớt sự tích chứa, dự phòng 
không cần thiết, và sẵn lòng cho đi những gì mình không cần 
đến nữa. Nếu mỗi người chúng ta đều làm như vậy, sẽ có rất 
nhiều người khác được hưởng lợi, và bản thân chúng ta cũng 
sẽ luôn có được một không gian sống thoáng rộng hơn trong 
chính ngôi nhà của mình. 


“Biết đủ” cũng chính là chìa khóa đưa đến cuộc sống đơn 
giản mà hạnh phúc cho tất cả chúng ta. Rất nhiều niềm vui 
trong cuộc sống không cần đến quá nhiều tiền bạc hay vật 
chất, nhưng nếu buông trôi theo nhịp sống hối hả và chịu sự 
thúc bách của đủ loại ham muốn vật dục, chúng ta sẽ không 
bao giờ có khả năng cảm nhận được những niềm vui đơn sơ 
đó. Sống tỉnh thức để nhận biết được những gì thực sự cần 
thiết cho cuộc sống và những gì có thể loại bỏ, buông xả, ta 
sẽ có thể bước đi trong cuộc đời này một cách nhẹ nhàng 
hơn, thanh thản hơn, giống như một người khôn ngoan khi đi 
đường xa sẽ không bao giờ gồng gánh cồng kềnh những thứ 


158 


CŒito 9¡¿ (0à C7(eh Pay có 





vô ích, trừ ra những lương thực và vật dụng thực sự thiết yếu 
cho cuộc lữ hành. 


Cho dù chúng ta có tích lũy trong suốt cuộc đời này, 
ta cũng sẽ không bao giờ cảm thấy đủ nếu như chưa từ bỏ 
đi khuynh hướng tích lũy. Ngược lại, nếu biết hài lòng với 
những gì mình có, ta có thể sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng 
mình thực sự không cần đến quá nhiều thứ cho một cuộc 
sống tiện nghi vừa đủ. Khi không còn chạy theo việc tích 
lũy của cải, tài sản, vật dụng... ta sẽ có được nhiều thời gian 
hơn cho bản thân và gia đình, người thân, đồng thời ta cũng 
có nhiều điều kiện hơn để phát triển khuynh hướng chia sẻ 
những gì mình có với mọi người chung quanh. Thay vì tích 
lũy dư thừa vô ích, sự sẵn lòng chia sẻ luôn giúp mọi người 
đến gần nhau hơn và do đó cũng làm cho cuộc sống này trở 
nên có ý nghĩa hơn. Quy tắc đơn giản ở đây là: Người muốn 
tích lũy thì luôn cảm thấy thiếu dù họ đang có rất nhiều, còn 
người biết chia sẻ thì bất kỳ lúc nào cũng luôn thấy mình sẵn 
có một cái gì đó để chia sẻ cùng người khác. Chúng ta có thể 
dễ dàng nhận ra ngay là trong hai khuynh hướng này, chỉ có 
khuynh hướng chia sẻ mới giúp ta có được niềm vui chân thật 
và lâu dài trong cuộc sống. 


159 


NGUYÊN MINH 


ÑjÀ Ji NGHIỆM 


TU TẬP 
Uy 


W2 sa; 


26 CHỦ ĐỀ CHIA SẺ TRÊN TINH THẦN PHẬT PHÁP 
VẬN DỤNG VÀO CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY 





